SỐ TAY, HƯỚNG DẪN 


PHÁT TRIỂN CỘNG DONG 


(Tài liệu danh cho người làm công tac phát triển cong dong) 


Tài liệu do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Ban 
(JICA) ho trợ xuat ban 


NHIEU TAC GIA 
Chu bién 
PGS.TS. LE VAN AN, TS. NGO TUNG DUC 
Với su tham gia cua: 
Nguyén Thi Thanh Nga 
Lé Minh Ngoc 
Tạ Hữu Nghia 
Nguyễn Lê Bích Hằng 
Vũ Thục Linh 
Tạ Văn Tưởng 
Nguyễn Văn Nay 
Đỗ Văn Hoàng 
Phạm Thị Hoài Giang 
Trân Hương Thảo 
Trần Thị Thu Hà 
Nguyễn Thị Phương Nhung 


x F2 2 
NHIEU TAC GIA 
CHU BIEN: PGS.TS LÊ VAN AN; TS NGO TÙNG ĐỨC 


sO TAY, HUONG DAN 


PHÁT TRIEN CONG DONG 


(Tài liệu danh cho người làm công tác phat triển cộng đồng) 


Hà Nội tháng 3 - 2016 
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 








LOI MO DAU 


Sổ tay Hướng dẫn về phát triển cộng đồng bền vững 
có sự tham gia của người dân dành cho người làm 
công tác phát triển cộng đồng tại Việt Nam 


Phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân để 
phát triển nông nghiệp, nông thôn được Chính phủ Việt 
Nam rất quan tâm, đã thực hiện và đang tiếp tục triển 
khai trên phạm vi cả nước ở cả hai Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020 
là “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới” và “Chương trình Giảm nghèo bén vững”. 
Những sáng kiến đổi mới công tác lập và tổ chức thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, phát 
triển sinh kế có sự tham gia người dân bước đầu đã 
mang lại kết quả. Đã xuất hiện các kinh nghiệm hay, bài 
học quý về phát triển cộng đồng có sự tham gia của 
người dân. Bên cạnh đó, thời gian qua nhiều đối tác 
phát triển và các tổ chức phi Chính phủ trong đó có Cơ 
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hợp tác và hỗ 
trợ với các cơ quan, địa phương của Việt Nam để triển 
khai thực hiện các dự án phát triển cộng đồng. Các dự 
án phát triển cộng đồng do JICA hỗ trợ đã vận dụng các 
kinh nghiệm phong phú về phát triển cộng đồng của 
Nhật Bản và các nước khác vào Việt Nam và đã thu được 
những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn. Tuy vậy, 





việc phổ biến nhân rộng phương pháp phát triển cộng 
đồng có sự tham gia của người dân còn rất hạn chế. 


Thực tế, hiện nay tại Việt Nam, các tài liệu tham khảo, 
hướng dẫn dành cho cán bộ làm công tác cộng đồng 
đang được sử dụng trong các chương trình, dự án này 
hầu hết thường được áp dụng “nguyên xi” những tài liệu 
hướng dẫn của các nước phát triển như Châu Âu, Mỹ..., 
và không phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam. 
Do vậy, hiệu quả của các dự án không được phát huy 
hết và tính bên vững của các chương trình phát triển 
thường là thấp, hầu hất chỉ tồn tại trong thời gian hoạt 
động của dự án. Phát triển cộng đồng tại Việt Nam cần 
phải được thực hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa, 
phong tục tập quán v.v... của Việt Nam. 


Hiểu rõ được vấn đề này, kể từ năm 2012, JICA đã bắt 
đầu triển khai Chương trình nghiên cứu chung về biên 
soạn và phổ biến Sổ tay hướng dẫn về phát triển cộng 
đồng bền vững có sự tham gia của người dân dành 
cho cán bộ làm công tác cộng đồng tại Việt Nam. 
Trong Chương trình này, JICA tiến hành hợp tác với các 
cơ quan có liên quan tại Việt Nam - là những đơn vị 
có nhiều kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng có 
sự tham gia của người dân. Theo quan điểm của JICA, 
điều quan trọng nhất là Sổ tay hướng dẫn phát triển 
cộng đồng phải được soạn thảo bởi chính các cán bộ có 
nhiều kinh nghiệm về phát triển cộng đồng của các cơ 
quan, tổ chức của Việt Nam. Nếu không đảm bảo yếu 
tố này, giá trị của Sổ tay hướng dẫn sẽ không được như 
mong muốn. 


Với sự chỉ đạo và hợp tác của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê 
Văn An, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế - 
một trong những chuyên gia xuất sắc và có nhiều năm 
nghiên cứu và giảng dạy về phát triển cộng đồng tại 





Việt Nam, Chương trình đã được thực hiện thành công 
và xuất bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng 
đồng” này. Cuốn Sổ tay đạt được những kết quả tổng 
quan như sau: 


A 


- Về “Phương pháp thực hiện”: Cuốn Sổ tay được kỳ 
vọng là dễ hiểu và dễ sử dụng khi được biên soạn phù 
hợp với truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán của 
Việt Nam; và bởi các tác giả là những người tâm huyết, 
có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về phát triển 
cộng đồng tại địa phương. 


na 


- Về “Cơ chế thực hiện”: Sổ tay sẽ được áp dụng va sử 
dụng tại các cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ 
chức quần chúng, các nhà tài trợ và các tổ chức phi Chính 
phủ hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng để 
giúp các cơ quan tham gia và chính quyền địa phương 
có thể thực hiện phát triển cộng đồng tại địa phương 
một cách bên vững. 

- Về “Nội dung”: Cuốn Sổ tay bao gồm 7 chương và di từ 
những khái niệm, nguyên tắc cơ bản nhất của phát triển 
cộng đồng đến các bước đi cụ thể kèm theo những lưu 
ý thực tiễn để giúp người làm công tác phát triển cộng 
đồng có thể dễ dàng áp dụng và tìm ra những câu trả 
lời khi gặp vướng mắc trong quá trình làm công tác phát 
triển cộng đồng. 

JICA và nhóm tác giả hy vọng, cuốn Sổ tay này sẽ được 
áp dụng một cách linh hoạt phù hợp với tình hình thực 
tế của từng địa phương. Đây là một trong những đặc 
điểm nổi bật nhất của cuốn Sổ tay. Chúng tôi cũng mong 
rằng, những kiến thức, kinh nghiệm và các bài học rút ra 
từ thực tế áp dụng sẽ được phản ánh vào cuốn Sổ tay 
để trong tương lai, cuốn Sổ tay sẽ thực sự trở nên hữu 
ích và có giá trị cho sự phát triển cộng đồng có sự tham 
gia tại Việt Nam. 





Cuối cùng, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân 
thành tới các tác giả dưới sự hướng dẫn tận tình của 
PGS. TS. Lê Văn An vì những nỗ lực hết mình trong việc 
biên soạn và ban hành cuốn Sổ tay này. 


1. Đại hoc Nông Lâm Huế: PGS.TS. Lê Văn An & TS. Ngô 
Tùng Đức 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Nga & Lê 
Minh Ngọc 


3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tạ Hữu Nghĩa, 
Nguyễn Lê Bích Hằng, Vũ Thục Linh, Tạ Văn Tưởng 


4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 
Trân Hương Thảo 


5.Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Phạm Thi 
Hoài Giang, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn 
Thị Phương Nhung. 


6. Đại học Cần Thơ: Nguyễn Văn Nay & Đỗ Văn Hoàng 


Văn phòng JICA Việt Nam 


Chương I: 


1.2. 
1:3: 


2.1. 
2.2. 


2.3. 
Chương II: 
L 

1.1, 


12, 
1:3: 


1.4. 


MUC LUC 


Lời mở đầu 

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ 
CUA NGƯỜI LAM PHÁT TRIEN CONG 
DONG 

Phát triển cộng đồng 


. Phát triển cộng đồng 


Phát triển cộng đồng bền vững 
Mục tiêu của phát triển cộng đồng ở 
Việt Nam 


. Vai trò của cộng đồng, các tổ chức va 


người làm phát triển cộng đồng 

Vai trò của cộng đồng 

Vai trò của tổ chức, cá nhân ngoài 
cộng đồng 

Người làm phát triển cộng đồng 
CÔNG CỤ VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN 

Một số công cụ 

Một số công cụ giúp bạn có thể hiểu 
ban đầu về cộng đồng 

Một số công cụ hiểu sâu hơn về 

thực trạng của cộng đồng 

Một số công cụ để xác định vấn đề cần 
giải quyết trong phát triển cộng đồng 
Một số công cụ xác định mức độ quan 
trọng các vấn đề, giải pháp trong phát 
triển cộng đồng 


. Một số kỹ năng 

. Kỹ năng giao tiếp 

. Kỹ năng đặt câu hỏi 
.. Kỹ năng thúc đẩy 





Trang 





2.4. 
TI. 


3.1 
3.2. 
3.3, 
Chương III: 


I. 
II. 


TI. 

IV. 

V. 

VI. 

Chương IV: 
I. 

IL. 

Ill. 


3.1, 
3.2. 
Chuong V: 


L 

II. 
21g 
2.2. 


Ky nang lang nghe va ghi chép 

Thái độ của người làm phát triển cộng 
đồng 

Vừa làm vừa học 

Người dân hiểu biết nhiều, ít cơ hội 
Hành vi, thái độ của bạn 

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI CỘNG 
DONG 

Mối quan hệ với cộng đồng 

Những nguyên tắc xây dựng mối quan hệ 
với cộng đồng 

Nội dung xây dựng mối quan hệ với cộng 
đồng 

Các bước xây dựng mối quan hệ với cộng 
đồng 

Những khó khăn khi xây dựng mối quan 
hệ với cộng đồng 

Một số gợi ý khi xây dựng mối quan hệ 
với cộng đồng 

HIỂU GIÁ TRỊ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM 
NANG CUA CONG DONG 

Mục dich tìm hiểu thực trạng va tiềm 
năng của cộng đồng 

Các nguyên tắc cơ bản tìm hiểu giá trị 
cộng đồng 

Các bước tìm hiểu giá trị và tiềm năng 
của cộng đồng 

Tóm tắt các bước và tiến trình thực hiện 
Nội dung và đặc điểm chỉ tiết các bước 
LỰA CHỌN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN 
CONG DONG 

Tham gia chan doan 

Các bước chẩn đoán 

Bước 1: Chuẩn bị 

Bước 2: Tiến hành đánh giá thực trạng 


43 
44 


44 
44 
45 
47 


48 
49 


50 


50 


52 


52 


55 


56 


56 


57 


57 
57 
61 


62 
64 
64 
65 


2.3: 
TI. 


3.1. 
3.2. 
3:3. 
Chuong VI: 


I. 
1.1: 
1.2: 
1:3: 


Bước 3: Chọn giải pháp dé thực hiện 
Những vấn đề liên quan đến chẩn đoán 
có sự tham gia 

Làm chẩn đoán hết bao lâu 


Kỹ năng gì cần thiết khi làm chẩn đoán 
Một số lưu ý 

LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN HOẠT 
ĐỘNG PHÁT TRIEN CONG DONG 

Lap ké hoach 


. Thực hiện kế hoạch 
III. 
Chương VII: 


Quan ly thuc hién ké hoach 

GIAM SAT VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIEN 
CONG DONG 

Giám sát phat triển cộng đồng 

Giám sát phát triển cộng đồng là gì? 
Mục đích giám sát 

Những nguyên tắc trong tiến trình giám 
sát 

Phương pháp giám sát 


. Đánh giá phát triển cộng đồng 

.. Đánh giá phát triển cộng đồng là gì? 
. Các loại đánh giá 

. Giám sát và đánh giá phát triển cộng 


đồng có sự tham gia 


. Một số điểm giữa giám sát và đánh giá 


Các bước tiến hành 


. Ai tham gia giám sát, đánh giá và khi nào 


Những nội dung cần đánh giá 
PHỤ LỤC 











PHAT TRIEN CONG DONG VA 
VAI TRO CUA NGƯỜI LAM 
PHAT TRIEN CONG DONG 


Những hiểu biết co bản về 
phát triển cộng đồng 


PSG“ 


D J 
J AN 
i 








I. Phát triển cộng đồng 


Cộng đồng được đề cập trong tài liệu hướng dẫn này: 


Là nhóm người sống trong phạm vi thôn, bản, các xã, 
phường của khu vực nông thôn và thành thị, đặc biệt 
là các vùng nông thôn vùng sâu, vùng xa. Cộng đồng 
có những điểm giống nhau, có chung các mối quan hệ 
nhất định và cùng chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố tác 
động và là đối tượng cần được quan tâm trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội hiện nay. 


1.1. Phát triển cộng đồng 


Phát triển cộng đồng là tập hợp nhiều hoạt động diễn 
ra trong đời sống nhằm làm thay đổi các giá trị về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của cộng đồng 
theo xu hướng ngày càng tốt hơn. 


1.2. Phát triển cộng đồng bền vững 


Phát triển cộng đồng bền vững là sự phát triển nhằm 
thỏa mãn cho các nhu cầu hiện tại nhưng vẫn đảm bảo 
cho sự phát triển của cộng đồng đó trong tương lai; đặc 
biệt là việc khai thác, sử dụng các nguồn lực cho hiện tại 
như con người, xã hội, tài chính, tài nguyên, môi trường 
nhưng không làm ảnh hưởng đến tương lai. 


1.3. Mục tiêu của phát triển cộng đồng ở Việt Nam 
1. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa 
đói, giảm nghèo cải thiện đời sống kinh tế của 
người dân. 





2. Nâng cao năng lực của người dan trong tổ chức 
phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng. 


3. Xây dựng cơ sở hạ tâng, cải thiện điều kiện sống 
của người dân về ăn ở, sinh hoạt đi lại và các dịch 
vụ ở cộng đồng. 

4.. Nâng cao trình độ dân trí. 

5. Bảo vệ sức khỏe. 


6. Bảo vệ tài nguyên và môi trường, hạn chế ảnh 
hưởng của thiên tai. 


II. Vai trò của cộng đồng, các tổ chức và người làm 
phát triển cộng đồng 


2.1. Vai trò của cộng đồng 
Cộng đồng đóng vai trò chủ thể của mọi hoạt động tại 
địa phương mình. Vai trò chủ thể được thể hiện ở việc 
các thành viên trong cộng đồng là người chủ động, tích 
cực và quyết định các hoạt động của cộng đồng. 
Bởi vì họ: 

- Hiéu rõ nhất về cộng đồng của họ, biết các khó 

khăn, thách thức và mong muốn của mình; 
- _ Hiểu tiềm năng, lợi thé; 


- Biết cách huy động và gắn kết các thành viên 
trong cộng đồng lại với nhau. 


Cộng đồng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động 
của họ. 


Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy công trình 
của cộng đồng như các hoạt động liên quan đến tín 
ngưỡng dòng họ, làng bản... đã được người dân địa 
phương thực hiện tốt. 





Tuy nhiên, trong những chương trình phát triển cộng 
đồng có sự hỗ trợ từ bên ngoài (các chương trình của 
Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, các chương trình dự 
án), vai trò chịu trách nhiệm của cộng đồng rất ít hoặc 
còn mờ nhạt, vì: 


- Cho rằng các hoạt động phát triển cộng đồng là 
của người ngoài; 
- __ Thiếu chủ động tham gia vào các công việc đang 
triển khai tại cộng đồng; 
- __ Trông chờ vào nguồn lực và phương pháp tổ 
chức từ hồ trợ bên ngoài. 
Tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong 
tất cả các hoạt động là cách làm tốt nhất để phát huy tính 
chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người dân. 


Kế hoạch . 








Hiéu thé nao vé su tham gia? 


Mức độ tham gia của người dan địa phương được mô ta 
theo các cấp bậc sau đây: 

(1) Tham gia thụ động 

Làm theo sự chỉ bảo, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. 
(2) Tham gia cung cấp thông tin 

Chỉ trả lời câu hỏi của người làm công tác phát triển. 
(3) Tham gia tư vấn 

Được hỏi ý kiến và được tiếp thu các ý kiến về những 
khó khăn, cơ hội phát triển của địa phương. 

(4) Tham gia thực hiện các hoạt động phát triển cộng 
đồng 

Chủ động thành lập theo các nhóm tại cộng đồng để tổ 
chức các hoạt động phát triển tại địa phương. 

(5) Tham gia trong quá trình ra quyết định 

Người dân chủ động tham gia vào quá trình phân tích, 
lập kế hoạch và lựa chọn các phương án, hoạt động 
phát triển tại cộng đồng. 

(6) Tham gia tự nguyện 

Người dân tự khởi xướng hoạt động phát triển cộng 
đồng bao gồm việc xác định nhu cầu, lập kế hoạch, thực 
hiện và đánh giá các hoạt động phát triển mà không lệ 
thuộc vào bên ngoài. 

Tham gia tự nguyện là hình thức tham gia cao nhất 
trong phát triển cộng đồng 


2.2. Vai trò của tổ chức, cá nhân ngoài cộng đồng 
Thông thường, khởi xướng hoạt động “phát triển cộng 





đồng” đều có yếu tố của các tổ chức, các cá nhân từ bên 
ngoài, như: 
Các tổ chức của Chính phủ; 
Các tổ chức phi Chính phủ; 
Các nhà tài trợ; 


Các tổ chức nghiên cứu, tư vấn; 


Những người làm công tác phát triển. 


Đây là những yếu tố từ ngoài cộng đồng. 


Các tổ chức, cá nhân ngoài cộng đồng có sứ mệnh thúc 
đẩy, triển khai hoạt động phát triển cộng đồng theo 
mục tiêu, tôn chỉ riêng của từng tổ chức, cá nhân và cần 
cán bộ trực tiếp triển khai công việc - thường được gọi 
là người làm phát triển cộng đồng. 


2.3. Người làm phát triển cộng đồng 


Là người triển khai hoạt động phát triển cộng 
đồng ở các địa phương. 


Là cầu nối giữa người dân, tổ chức tại địa phương 
với các tổ chức, cá nhân bên ngoài. 

Là người khởi xướng để thúc đẩy người dân địa 
phương trong các hoạt động: 


+ 


+ + + + + 


Xác định nhu cầu phát triển cộng đồng; 
Lập kế hoạch phát triển; 

Triển khai, giám sát, điều chỉnh; 

Đánh giá kết quả; 

Nhân rộng mô hình; 


Đề xuất phát triển chính sách. 





Vai trò của người làm phát triển cộng đồng: 


@ Vai trò xúc tác: tập hợp người dân để họ chia 
sẻ thông tin, bàn bạc đi đến quyết định và cùng 
nhau hành động, giải quyết các vấn đề của địa 
phương. 

@ Vai trò biện hộ: đại diện cho tiếng nói của 
người dân, cộng đồng gửi đến cơ quan, các cấp 
thẩm quyền những vấn đề bức xúc của người dân 
và kêu gọi người khác hưởng ứng nhằm tạo ra 
chuyển biến về nhận thức, hoặc sự hỗ trợ tích cực 
hơn cho các đối tượng thiệt thòi. Ví dụ: biện hộ 
cho việc chăm sóc bảo vệ trẻ em bị lạm dụng lao 
động. 

@ Vai trò nghiên cứu: cùng với những thành viên 
nòng cốt trong cộng đồng thu thập, tìm hiểu và 
phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, vấn đề, tiềm 
năng trong cộng đồng và giúp cộng đồng xây 
dựng các chương trình hành động cụ thể. Ví dụ: 
xây dựng hoạt động chăm sóc người già không 
nơi nương tựa trong cộng đồng. 


@ Vai trò huấn luyện: bồi dưỡng các nhóm trong 
cộng đồng hiểu rõ về mục đích, chiến lược của 
các chương trình phát triển; Bồi dưỡng kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức và quản lý. 

Chú ý bồi dưỡng các giá trị, thái độ hợp tác và tôn 
trọng sự tham gia, sự tự quyết của người dân; Tinh 
thần cởi mở, học hỏi và phát huy kinh nghiệm tốt 
của cộng đồng giúp cán bộ phát triển cộng đồng 
trở thành người huấn luyện song hành với cộng 
đồng chứ không phải là thầy giáo của cộng đồng. 
@ Vai trò lập kế hoạch: các chương trình hành 
động cần được bàn bạc và sắp đặt một cách có 





hệ thống, có tính toán, có chi báo dé do lường 
được những mục đích mong muốn. Trao đổi lẫn 
nhau sẽ học hỏi được các tiến trình hoạch định và 
thi hành những quyết định do chính cộng đồng 
đề ra. 


Lưu ý: 
— Người dân và tổ chức tại địa phương đóng vai trò 
chủ đạo. 
- Sự tham gia của người dân trong tất cả các giai 
đoạn của các hoạt động phát triển là yếu tố quyết 
định. 





CHUONG II 


CONG CU VA KY NANG 
CO BAN 


Bạn cần gi dé làm tốt 
vai trò phát triển cộng đồng? 








Là người làm phát triển cộng đồng, ban cần phải có kiến 
thức, kỹ năng và thái độ tốt. Những năng lực này thể 
hiện ở: 


(1) Hiểu và vận dụng linh hoạt các công cụ thường 
sử dụng trong phát triển cộng đồng, 


(2) Có kỹ năng cần thiết khi làm việc với người dân, 
(3) Có thái độ đúng đắn. 


Đây là những gợi ý, hướng dẫn cơ bản. Để hiểu và vận 
dụng tốt hơn, bạn cân đọc thêm các tài liệu và thực 
hành trong thực tiễn. Phương pháp vừa làm vừa học là 
cách tốt nhất để bạn trở thành các chuyên gia trong lĩnh 
Vực này. 


I. MỘT SỐ CÔNG CỤ 


Có nhiều công cụ giúp bạn và cộng đồng hiểu biết, đánh 
giá thực trạng, tiềm năng và lựa chọn những giải pháp 
cho các hoạt động phát triển cộng đồng. Sau đây là một 
số công cụ thường hay sử dụng. Bạn cần hiểu các công 
cụ này và áp dụng trong thực tiễn một cách linh hoạt. 


1.1. Một số công cụ giúp bạn có thể hiểu ban đầu về 
cộng đồng 
a. Thu thập thông tin thứ cấp 


Thông tin thứ cấp là những thông tin có sẵn trong các 
tài liệu, và các cơ quan quản lý có liên quan đến địa 
phương, cộng đồng mà bạn làm việc. Ví dụ: thông tin 
về dân số, kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên... của địa 
phương. 

Bạn thu thập các thông tin thứ cấp từ đâu? 


- _ Từ số liệu thống kê của xã, huyện, tinh. 





- Cac bao cáo chung hang nam, định ky của xã, 
huyén, tinh. 


- Cac báo cáo về chương trình, dự án đã va dang 
thực hiện tại địa phương. 


- Cac bản đồ đã xuất bản. 
- Các báo cáo chuyên ngành nông nghiệp, y tế, 
giáo dục... của các cơ quan liên quan. 

- Cac báo cáo nghiên cứu khoa học có liên quan. 
Để làm gì? 

- Giúp bạn hiểu cơ bản về địa phương. 

- Giúp bạn có cơ sở cho các quyết định sau này. 
Nhưng bạn phải cảnh giác! 


- _ Thông tin thứ cấp có thể gây thiên lệch, tạo ra các 
định kiến ban đầu của bạn. 


- _ Có thể thiếu chính xác, cần thời gian kiểm chứng. 
- Mat thời gian thu thập. 


b. Quan sát 

Quan sát là công cụ giúp bạn thu nhận và phân tích tình 
hình địa phương qua con mắt của mình. Đây là công cụ 
tạo thêm niềm tin cho bạn và được áp dụng trong suốt 
thời gian làm việc với cộng đồng. 

Quan sát cá thể 

Quan sát từng cá thể hay từng hoạt động riêng biệt để 
đánh giá nhằm giúp bạn hiểu sâu sắc hơn thực trạng và 
tiến trình của từng vấn đề, cá thể. 

Quan sát tổng hợp 

Quan sát tổng hợp giúp bạn nhìn tổng thể địa phương 





từ đó xây dựng các giải pháp phát triển phù hợp. Quan 
sát tổng hợp yêu cầu sự hiểu biết và kiến thức tổng hợp 
đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 


c. Bảng hỏi 


Bảng hỏi là phương thức xây dựng các câu hỏi có sẵn 
phục vụ cho mục tiêu cụ thể như: 

- Thu thập thông tin ban đầu. 

- Thu thập thông tin về một nội dung cụ thể. 

- _ Đánh giá kết quả thực hiện. 
d. Phỏng vấn 


Phỏng vấn là công cụ dùng để thu thập thông tin dựa 
vào các câu hỏi và trả lời. Đây là công cụ được sử dụng 
rất phổ biến trong phát triển cộng đồng giúp bạn hiểu 
được tình hình địa phương, những vấn đề họ quan tâm 
và ý kiến của từng người dân. 

Có 3 phương pháp phỏng vấn, đó là: 


- Phong vấn theo bảng hỏi (cấu trúc) là phương 
pháp phỏng vấn dựa vào bảng câu hỏi đã xây 
dựng trước. Nội dung của phỏng vấn chỉ nằm 
trong phạm vi các câu hỏi được chuẩn bị. 

- Phong vấn sâu (bán cấu trúc) là phương pháp 
phỏng vấn dựa vào nội dung được phác thảo 
trong bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi chỉ xây dựng 
những nội dung chính, người phỏng vấn có thể 
phát triển các câu hỏi phụ để làm rõ thêm các nội 
dung cần quan tâm. 

- Phong vấn mở (không cấu trúc) là loại phỏng van 
không được chuẩn bị trước về nội dung câu hỏi. 
Căn cứ vào tình hình và môi trường của việc trao 
đổi mà bạn đưa ra các câu hỏi mở nhằm thu thập 
thông tin. 





Luu y khi phong van: 


- Nên hẹn trước với người định phỏng vấn. 

- Nói rõ mục tiêu và chủ đề phỏng van. 

- Áp dụng một hoặc đồng thời nhiều phương pháp 

trên. 

- Tao môi trường, không khí cởi mở và thoải mái 

cho người trả lời. 

- Ghi chép ý chính hoặc xin phép người được phỏng 

vấn để ghi âm. 

- Lang nghe tích cực khi thực hiện phỏng vấn. 

- _ Thời gian phỏng vấn tối đa là 2 tiếng đồng hồ. 
1.2. Một số công cụ hiểu sâu hơn về thực trạng của 
cộng đồng 
a. Lập bản đồ, sơ đồ 
Đây là loại công cụ mang tính trực quan nên người dân 
dé tham gia, thảo luận điều họ quan tâm. 

Bạn có thể dùng các công cụ sau: 

Vẽ sơ đồ 

Nhằm cùng người dân đánh giá, phân tích tình hình 
chung của thôn, bản từ đó thảo luận những khó khăn, 
thuận lợi để phát triển. 


Cách làm: 

- Chon nhóm người dân cộng đồng, đại diện cho 
các thành phần nam, nữ, già, trẻ... Số lượng từ 7 
đến 10 người. 

- Chon địa điểm để nhiều người cùng tham gia 
trong quá trình vẽ. 





Vẽ trên giấy trắng khổ lớn hoặc vẽ trên nền đất. 


Hãy bắt đầu từ địa điểm người dân quan tâm: 
trường học, chợ, trạm xá hay đường đi. 

Thảo luận vị trí các địa điểm khác: nhà ở, nơi sản 
xuất. 

Sử dụng các màu sắc khác nhau để đánh dấu các 
vị trí. 

Vừa vẽ vừa thảo luận với người dân về tình hình, 
thuận lợi, khó khăn, tiềm năng của các địa điểm 
được vẽ. 

Ghi tên của những người dân tham gia. 


Sơ đồ lát cắt 
Mục đích 


Xây dựng tuyến đi lát cắt ở địa phương từ đó 
cung cấp các hình ảnh, thông tin về tình hình cây 
trồng, vật nuôi, tiềm năng cũng như khó khăn của 
từng vùng. 

Làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sau này. 


Cách làm: 


Thảo luận trên bản đồ hay ngoài thực địa với 
người dân để xác định các hướng di. 

Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để ghi chép, quan 
sát. 

Nhờ người địa phương dẫn đường. 

Đi theo lát cắt từ vùng thấp đến vùng cao hay từ 
điểm này đến điểm khác ở trong thôn bản. 

Đến mỗi vùng ghi chép và thảo luận tính đặc 
trưng của từng vùng và mô phỏng lại sơ đồ lát 
cắt đó trên giấy to hay trên đất. 





- Thao luận cùng với người dan những van dé ho 
quan tam dé hiểu rõ hơn tình hình cua địa phương. 


b. Lịch thời vụ 






























































À z og 
SO DO LAT CAT 
Vv Vv vVvv si 
Tiêu chi `. 
Vòng S.thái Aohô : Ruộng lúa Khu dân cư Đôi núi 
Cây trồng : Lúa -màu _ Cây ăn quả Cây Lâm nghiệp 
Vật nuôi : Cá tôm © Cá, vit Lon, bÒ  pạng vật rừng 
Dê, gà 
Scene He ech MA Lúa 2 vų Cam Tròng keo 
Tiêm năng/ thuận lợi : cálông ; Ngô, khoai lang dứa, chuối ` Rừng nguyên sinh 
; Nuôi tôm : 

ine Hanmhe Sau bénh Dat xói mòn : : 

Khó khăn Nhiễm mặn Ônhiễm  Câyănquả Thiếu cây giống 


môi trường Chất lượng thấp 





Lịch thời vụ là công cụ mô tả các hoạt động trong năm 
ở địa phương. Các hoạt động bao gồm sản xuất nông 
nghiệp, phi nông nghiệp, các lễ hội, tình hình dịch bệnh 
của con người, cây trồng, vật nuôi, thời gian bận rộn và 
nhàn rỗi của người dân. 

Lịch thời vụ giúp cho người dân địa phương và người 
làm phát triển cộng đồng hiểu về tình hình sản xuất, đời 
sống của người dân diễn ra theo các tháng trong năm. 
Từ đó mọi người cùng hiểu toàn cảnh về tình hình của 
địa phương. 





Cach lam: 


Chuẩn bị giấy khổ rộng, bảng viết hoặc vẽ lên nền 
đất, sàn nhà, vật liệu khác có thể dùng để vẽ. 


Chia thành 13 cột, trong đó cột đầu là các hoạt 
động; 12 cột sau tương ứng với 12 tháng trong 
năm. Hỏi người dân sử dụng lịch dương hay lịch 
âm. 

Liệt kê các hoạt động, thông thường bắt đầu từ 
hoạt động sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi, 
thời điểm nào, làm gì. 

Vừa liệt kê các hoạt động vừa thảo luận các vấn 
đề có liên quan đến các hoạt động đó. 

Sử dụng cách thức liệt kê các hoạt động, sự kiện 
diễn ra trong năm để lôi cuốn người dân cùng 
tham gia thảo luận tình hình của địa phương. 


Lưu ý: Lịch thời vụ không chỉ bao gồm các hoạt động 
sản xuất mà kể cả các sự kiện, các vấn đề liên quan ở 
cộng đồng. 











c. Phan loại hộ 

Phân loại hộ là công cụ để hiểu đặc điểm chung các 
nhóm hộ ở địa phương. Có hai cách phân loại hộ: 

Cách 1: Dựa vào tiêu chí phân loại của nhà nước công bố 
tại từng thời kỳ và do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội đưa ra dựa theo tiêu chí chung của toàn quốc. Hàng 
năm, từng địa phương đều thực hiện điều tra, phân loại 
và công bố danh sách phân loại hộ. Bạn có thể sử dụng 
danh sách phân loại hộ này. 

Cách 2: Dựa vào ý kiến của cộng đồng. Liệt kê danh sách 
hộ trong địa phương. Lấy ý kiến của người dân về tên 
các nhóm như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo, hộ thu nhập trung bình, hộ thu nhập khá, hộ thu 
nhập giàu.... Để người dân tự xếp loại các hộ theo các 
nhóm trên. Khi xếp loại, cân hỏi người dân lý do vì sao 
phân hộ đó vào từng nhóm để giúp chúng ta hiểu cơ sở 
của sự phân loại theo sự hiểu biết của cộng đồng. Mỗi 
gia đình, mỗi địa phương đều có một điều kiện nhất 
định và chỉ có những người trong cùng địa phương mới 
có thể phân loại một cách chính xác theo tiêu chí đánh 
giá riêng của họ. 

d. Lịch sử địa phương 

Lịch sử địa phương là công cụ giúp bạn và người dân 
hiểu hơn những sự kiện đã xẩy ra ở địa phương theo 
thời gian và sự quan tâm của họ. Bạn khuyến khích 
người dân nhớ lại những sự kiện mà theo họ là quan 
trọng trong lịch sử phát triển của địa phương. Điều này 
giúp bạn hiểu sự thay đổi về đời sống, quản lý sử dụng 
tài nguyên và những sự kiện quan trọng ở địa phương. 
Cách làm: Tổ chức họp dân, bạn đặt câu hỏi để người 
dân kể các sự kiện và mốc thời gian của các sự kiện đó. 
Khuyến khích mọi người cùng tham gia. 

Bạn có thể dùng tờ giấy to để ghi chép lại các sự kiện đó 





để người dan cùng thay và tham gia thảo luận. 
Lưu ý: Chỉ trao đổi những sự kiện họ quan tâm. 


1.3. Một số công cụ để xác định vấn đề cần giải quyết 
trong phát triển cộng đồng 


a. Dùng thẻ 

Phần lớn công việc của bạn là tổ chức các cuộc họp với 
người dân nhằm thu thập và thảo luận các ý tưởng của 
họ. Công cụ này giúp bạn viết các ý tưởng của người 
dân lên thẻ để dễ dàng sắp xếp theo nhóm các ý tưởng 
tương tự nhau. Phân loại các ý tưởng để khuyến khích 
thảo luận và các thẻ được xếp nhóm lại với nhau sẽ đưa 
ra một bức tranh chung logic về nội dung thảo luận. 


Cách làm: 
1. Hãy đảm bảo chắc chắn mọi người đã hiểu vấn 
đề thảo luận. Ví dụ: “Những nguyên nhân chính 
gây nên tình trạng chăn nuôi kém phát triển ở 
thôn chúng ta là gì?” 
2. Khuyến khích mọi người trong cuộc họp đưa ra 
các ý kiến của riêng họ. 
3. Mỗi ý kiến được viết lên trên một thẻ và dán 
lên tường để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. 
Điều này sẽ kích thích mọi người đưa ra các ý 
tưởng mới. 
4. Khi không còn ý tưởng mới nào nữa, bắt đầu 
gộp nhóm các thẻ có cùng nội dung lại với nhau 
dựa trên sự đóng góp ý kiến của người dân. Dùng 
các thẻ màu khác nhau để viết tên các tiêu đề 
chính của mỗi nhóm ý tưởng. 
5. Khi tất cả các thẻ đã được sắp xếp, hãy tóm tắt 
lại các ý tưởng và thảo luận với nhóm. 





Luu y: 
- Viét chữ đủ lớn. 
- Không quá 2 dòng trên mỗi thẻ. 
- _ Viết những ý chính chứ không viết hết cả câu. 
- Chi một ý tưởng cho một thẻ. 


Một vài lời khuyên 

- Hay sử dụng các thẻ màu cho các chủ đề khác 
nhau giữa các đối tượng khác nhau. Ví dụ, dùng 
thẻ màu trắng cho người dân có chăn nuôi gia 
súc và thẻ màu vàng cho người dân không chăn 
nuôi gia súc. 

- _ Nếu có thể được, nên yêu cầu người dân tự mình 
sắp xếp các thẻ vào các nhóm chính. 

- Hay cẩn thận về sự hạn chế của của người dân 
không biết đọc và biết viết! 


b. Động não 
Công cụ động não áp dụng cho trường hợp lấy ý kiến 
của người tham dự khi họ không thể tự viết vào thẻ. Nó 
cũng là hình thức sử dụng như phương pháp dùng thẻ, 
nhưng ở đây có điểm khác là: 
- _ Người dân diễn đạt ý kiến của minh qua lời nói. 
-_ Bạn tóm tắt ý kiến đó và viết vào thẻ, dán lên bang. 
c. Chọn nhóm dân 


Không phải bất kỳ người dân nào cũng quan tâm đến 
vấn đề được nêu ra trong hoạt động phát triển cộng 
đồng. Mặc dù có quan tâm nhưng họ có khả năng thực 
hiện khác nhau trong cùng một giải pháp. Việc xác định 
nhóm người tham gia là quan trọng. Trước khi xác định 
nhóm tham gia cần tự đặt câu hỏi: Vì sao họ tham gia? 
Xác định được lý do tham gia của người dân sẽ dễ dàng 
cho bạn trong các hoạt động tiếp theo. 





Trong phát triển cộng đồng chon nhóm tham gia để thử 
nghiệm các giải pháp là cần thiết, như nhóm trồng lúa, 
nhóm trồng sắn, nhóm nuôi lợn, nhóm nuôi cá...Thành 
viên các nhóm này trước hết họ có cùng sở thích trong 
các giải pháp đó và họ cùng thống nhất các qui định 
tham gia. 


Số lượng: 


Thông thường một nhóm tham gia không nên quá 
đông. Nếu quá đông sẽ khó điều khiển nhóm. Kinh 
nghiệm cho thấy nhóm tham gia tùy thuộc vào nội 
dung hoạt động nhưng hãy khởi đầu từ một nhóm nhỏ 
từ 10 đến 12 người. Nếu có nhiều người cùng tham gia 
thi nên chia ra nhiều nhóm. 


Khi nào chọn nhóm: 


- a xác định được các hoạt động cu thể sau khi 
hoàn thành chẩn đoán với người dân. 


- Đã xác định được các giải pháp và muốn thử 
nghiệm các giải pháp đó. 
- Khi cần tìm ra tiến trình để nhân rộng kết quả. 


1.4. Một số công cụ xác định mức độ quan trọng các 
vấn đề, giải pháp trong phát triển cộng đồng 


a. Phân tích nguyên nhân - hậu quả 


Phân tích nguyên nhân - hậu quả là công cụ nhằm tìm 
hiểu nguyên nhân của các vấn đề khó khăn mà họ quan 
tâm và hậu quả của nó ảnh hưởng đến cộng đồng như 
thế nào. 


Phân tích nguyên nhân - hậu quả giúp bạn và người 
dân hiểu hơn vấn đề khó khăn mà người dân đang quan 
tâm. Đây là cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp sau 
này với cộng đồng. 


Cac bước tiến hành: 


Sơ đồ ví dụ về minh họa phân tích nguyên nhân - hậu quả 


Lựa chọn vấn đề khó khăn của cộng đồng được 





nhiều người quan tâm để đưa ra phân tích. 


Viết nội dung vấn đề cần phân tích ở giữa trang 
giấy. Có thể làm trên đất hay trên giấy, nhưng trên 


giấy khổ lớn thường được áp dụng. 


Chia vấn đề khó khăn thành hai phía, phía nguyên 
nhân dẫn đến vấn đề đó và phía hậu quả của vấn 


đề đó mang lại. 


Bạn khuyến khích sự phân tích của người dân và 
vẽ sơ đồ liên kết các ý kiến trình bày của họ lên 
giấy để mọi người cùng nhìn thấy mối quan hệ 


của các vấn đề đó. 





Bố mẹ phải đi theo 





| Tõn tiên 





t 








Châm lón 















HÂU QUÁ 
NGUYÊN NHÂN 


Oe 




















_ Thiếu kiến thức cho trẻ. Thiếu ăn Ăn ở mất vệ sinh 
Chưa được Thiếu _ Không Không có 
học truyền thông sản xuất nhà vệ sinh 


























vấn đề (trẻ em suy dinh dưỡng) 





b. Phan tích sơ đồ mang 


Phân tích theo sơ đồ mang là công cụ dé hiểu sự liên 
quan giữa các yếu tố, sự kiện với nhau. Công cụ này 
thường được ứng dụng trong phân tích hệ thống sản 
xuất, phân tích xã hội các bên có liên quan, phân tích 
dòng năng lượng, hàng hóa nông sản... Phân tích theo 
sơ đồ mạng giúp ta hiểu rõ mối quan hệ và mức độ của 
mối quan hệ đó với nhau khi xem xét. 


Cách làm: 
- Chon vấn đề quan tâm. 
- _ Xác định các vấn đề khác có liên quan. 


- Xác định mức độ liên quan của nó. 





NGƯỜI DÂN 
THÔN BẢN 





Sơ đồ mối quan hệ của các tổ chức 
với cộng đồng thôn bản 





c. Phan loai 


Phân loại là công cụ dé so sánh, lựa chon, các chủ dé, 
các hoạt động để so sánh khi thảo luận với người dân. 
Bạn có thể sử dụng các cách thức khác nhau: 


Cho điểm 

Trước hết thống nhất thang điểm để đánh giá. Thông 
thường người ta chọn thang điểm 5 hoặc 10, tương ứng 
với số nhỏ nhất là thích nhất và số to nhất (5 hoặc 10) là 
số ít được lựa chọn hoặc ngược lại. 

Từng thành viên tự chấm điểm vào các vấn đề cần so 
sánh. Lấy tổng số điểm của tất cả mọi thành viên chấm 
theo trên từng vấn đề để làm cơ sở phân loại kết quả so 
sánh, xếp loại. 

Có thể dùng hạt ngô, hạt đậu, đá, sỏi... để phát cho 
người dân và hướng dẫn người dân tự chấm điểm. 

Lưu ý: Phải thống nhất thang điểm hay cách thức trước 
khi chấm điểm. 


Biểu quyết 

Trong nhiều trường hợp, có thể phân loại bằng hình thức 
giơ tay biểu quyết. Phương pháp này đơn giản nhưng 
ý kiến của mỗi cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi ý kiến 
của người khác. 

So sánh cặp 


So sánh cặp thường được sử dụng khi xếp thứ tự ưu 
tiên. Phương pháp này dựa trên việc so sánh từng cặp 
một, cái nào được quan tâm hơn cái nào. Lập bảng so 
sánh với số hàng bằng số cột và bằng số vấn đề phân 
loại. Ví dụ: Phân loại 6 vấn đề thì có 6 hàng ngang và 6 
cột dọc tương ứng. Hoạt động nào được lựa chọn nhiều 
lần thì hoạt động đó được xếp thứ tự ưu tiên hơn. 


Làm |Trồng |Chăn |Nha | Nước 
đường | lúa nuôi |trẻ |sinh 
hoạt 


moi 





Mô phỏng bảng so sánh cặp 


II. MOT SỐ KỸ NANG 
2.1. Kỹ năng giao tiếp 


Giao tiếp bằng ngôn ngữ: 


Giao tiếp bằng ngôn ngữ là hình thức chủ yếu để thu 
nhận thông tin với người mình cần tìm hiểu. Điều quan 
trọng nhất ở đây là làm sao việc sử dụng ngôn ngữ trở 
nên dễ dàng cho cả hai phía người hỏi và người trả lời. 
Khi tiếp cận với người dân, bạn cần lịch sự yêu cầu họ 
giải thích vấn đề mà mình quan tâm. Nếu người trả lời 
chưa hiểu, bạn lặp lại yêu cầu để người trả lời hiểu được 
ý định bạn muốn trao đổi. 


Một số lưu ý khi giao tiếp bằng ngôn ngữ 
- Nén sử dụng ngôn ngữ địa phương. 





Phải tạo điều kiện cho người được hỏi hay trả lời 
hiểu được nội dung cần trao đổi và họ cảm thấy 
tự tin trong khi trò chuyện. 


Khi hỏi cần tạo không khí trao đổi thân mật như 
nhìn vào người bạn nói với, niềm nở, lịch sự, chú 
ý lắng nghe. 

Kiểm tra xem họ đã thực sự hiểu nội dung trao 
đổi hay không. 

Nên chọn vị trí ngồi hoà đồng với người mình 
trao đổi. 

Cần tìm cách thúc đẩy, khuyến khích người nói tự 
tin. 


Không ngắt lời. 


Giao tiếp không bằng ngôn ngữ 


Trong nhiều trường hợp để có sự tham gia của nhiều 
người, đặc biệt là những người có trình độ học vấn thấp, 
việc sử dụng các công cụ giao tiếp không bằng ngôn ngữ 
trở nên quan trọng. Những công cụ thường dùng là: 


Các bức ảnh. 

Các đoạn phim. 

Vẽ bản đồ, sơ đồ. 

Các cử chỉ, hành động. 


Các dụng cụ khác. 


Giao tiếp với những đối tượng đặc biệt: 


Một số đối tượng trong giao tiếp có những hoàn cảnh 
đặc biệt, ví dụ như những người mù, người kém thính 
giác. Thông thường những đối tượng này trong giao 
tiếp phải có những chú ý đặc biệt. Không có qui tắc 





nao ap dung cho những đối tượng nay trong giao tiếp 
mà chúng ta phải cần có thời gian và tìm phương pháp 
thích hợp. 


Giao tiếp với trẻ em cũng cần chú ý. Thông tin trao đổi 
với trẻ em cũng rất có giá tri, vì vậy can tìm ra phương 
pháp giao tiếp với trẻ em một cách thích hợp. Có nhiều 
tài liệu hướng dẫn kỹ thuật giao tiếp với trẻ em. Những 
điều cần chú ý trong giao tiếp với trẻ em là: 

- Quan sát và lắng nghe. 

- Ton trọng ý kiến của trẻ em. 

- Than thiện và khuyến khích. 

- Thoai mái. 

- - Có kế hoạch. 

- Can thời gian. 
2.2. Kỹ năng đặt câu hỏi 
Một câu hỏi tốt cần phải: 

- Mang tính trung lập, 

- Ndi dung cần hỏi rõ rang, 

- Ngan nhưng đầy đủ, 

- Dung từ dễ hiểu, 

- Mang tính lịch sự. 
Loại câu hỏi 
Trong giao tiếp thường có các loại câu hỏi sau đây: 

- _ Loại câu hỏi mở: Người trả lời dựa trên ý kiến hiểu 

biết của họ. Ví dụ: Anh/chị nghĩ như thế nào về 
giống lúa này? 





- Loai câu hỏi thăm do: Nội dung câu hỏi muốn tim 
hiểu sâu hơn vấn đề cần biết. Ví dụ: Sao ông bà 
thích giống lúa này mà không thích giống kia? 
- Cau hỏi gợi ý: Nội dung câu hỏi đã phần nào gợi 
ý cho người trả lời hoặc mong muốn người trả lời 
theo chiều hướng đó. Ví dụ: Giống lúa này không 
tốt có phải không? 
Trong hoạt động phát triển cộng đồng, câu hỏi mở và 
câu hỏi thăm dò thường được ưa chuộng sử dụng hơn. 
Hãy cố gắng sử dụng các câu hỏi mở và đi kèm theo 
chúng là các câu hỏi thăm dò. Các câu hỏi mở sẽ gợi ý 
cho người dân trả lời một cách tự do và cởi mở. Các câu 
hỏi thăm dò thường giúp bạn hiểu sâu hơn câu trả lời 
của người dân. Mặc dù vậy, khi sử dụng câu hỏi thăm 
dò phải cẩn thận để tránh sự trả lời chủ quan, phụ thuộc 
vào ý muốn của người dân. 
Một vài ví dụ về câu hỏi mở (mở) và câu hỏi thăm dò 
(thăm dò) 

Bạn nghĩ gì vê giống cỏ này? (mở) 

Tôi thích giống cỏ này nhất. 

Có thể cho tôi biết lý do bạn thích giống cỏ này 

không? (thăm do) 

Vì lá của nó mềm, bò thích ăn hơn. 

Điều đó là quan trọng à? (thăm dò) 

Ừ, vì chúng dễ cắt và bò nhà tôi thích ăn cỏ lá 

mềm. 

Ngoài ra còn có lý do nào khác để bạn thích giống 

cỏ này? (mở) 

Nó vẫn xanh tươi vào mùa khô trong khi đó những 

giống cỏ khác bị khô héo. 

Giống cỏ này có đặc điểm gì bạn không thích 

không? (mở) 





Thông thường cau trả lời cho một câu hỏi thăm dò làm 
bạn và người dân hiểu một cách thấu đáo các vấn đề. 


Một số lỗi thường gặp khi hỏi 


Nội dung câu hỏi không rõ ràng. 

Câu hỏi quá dài. 

Vừa hỏi vừa giải thích. 

Việc dùng các câu hỏi thăm dò để hiểu thêm 
thông tin, tuy nhiên thường những câu hỏi này 
khó và mất nhiều thời gian của người trả lời nên 
ít được sử dụng. Muốn hiểu rõ được nội dung vấn 
để quan tâm bạn cần tạo ra sự cởi mở trong đặt 
câu hỏi. 


2.3. Kỹ năng thúc đẩy 


Để làm việc một cách có hiệu quả với người dân như là 
những đối tác trong xây dựng phát triển cộng đồng, bạn 
cần phải thực hành một vài kỹ năng thúc đẩy cần thiết. 


Vai trò của bạn trong thúc đẩy để cộng đồng tham gia 
thực sự có hiệu quả là: 


Bạn tìm cách khởi xướng vấn đề khi thảo luận với 
người dân. 

Khuyến khích sự tham gia bằng việc đưa ra các 
câu hỏi hay những lời giải thích làm sáng tỏ thêm 
nội dung thảo luận. 

Quan sát và điều chỉnh hợp lý sự tham gia của các 
thành viên. 

Ghi chép. 

Giải quyết thắc mắc của người dân khi họ chưa rõ. 





La một phần công việc với người dan, ban can phải 
thúc đẩy nhiều cuộc họp nhóm với dân địa phương và 
các nhóm nòng cốt. Đây là một kỹ năng quan trọng cần 
phải đầu tư nhiều thời gian để học hỏi và cải tiến thông 
qua thực hành thực tế. Sau đây là một vài ý tưởng giúp 
cho bạn trở thành một người thúc đẩy tốt hơn. 


Hãy dừng ngay bất kỳ cuộc nói chuyện cá nhân 
nào mà gây ảnh hưởng đến cuộc họp chung, 
nhưng khi yêu cầu người đó dừng lại phải khôn 
khéo. 

Hãy khuyến khích mọi người tham gia, đặc biệt là 
những người hay rụt rè e thẹn. 

Hướng dẫn cuộc họp đi đến mục tiêu. 

Điều hành không gian cuộc họp để lôi kéo sự 
quan tâm của người dân. 

Tổ chức các lần nghỉ giải lao để cho phép người 
dân trao đổi chuyện trò và thư giãn. 

Tóm tắt kết quả của buổi thảo luận. 

Đừng quên sử dụng các câu hỏi mở và câu hỏi 
thăm dò để hiểu vấn đề được sâu sắc hơn. 


Một kỹ thuật rất hữu ích khi làm việc với nhóm là nên sử 
dụng thẻ để “động não” và phân tích các ý tưởng. 


Lúc này cộng đồng có vai trò: 


Là người trình bày các ý kiến. 
Là người phân tích và đưa ra các quyết định. 


Trong trường hợp có ý kiến trái ngược nhau, các 
ý kiến đó đều được tôn trọng như nhau khi chưa 
được sự thoả thuận của cộng đồng. 





Ban can tinh trung lap: 


Cách đặt câu hỏi hay thái độ cua bạn sé ảnh hưởng đến 
câu trả lời hay nội dung thảo luận của người dân. Hãy 
quan tâm một cách thành thật đến ý kiến của người dân, 
không làm ảnh hưởng đến câu trả lời của họ bằng thái 
độ trung lập trong tất cả các tình huống. 


Lưu ý: Một số câu hỏi để bắt đầu câu chuyện như: 
“Đây là một loại giống cây trồng mới, các bác thấy như 
thế nào?” 

Nên tránh câu mở đầu như: “Giống cây này có gì mà tốt? 
Nó dường như không có khả năng đề kháng bệnh” 
Loại câu hỏi này bạn nên tránh vì nó sẽ bảo người dân 
trả lời những gì mà bạn thích nghe hoặc hạn chế những 
câu trả lời đến một chủ đề cá biét! 

Cử chỉ diễn đạt ngôn ngữ của bạn cũng làm ảnh hưởng 
đến câu trả lời của người dân. Hãy chứng tỏ rằng bạn 
coi trọng ý kiến của người dân thông qua cử chỉ diễn 
đạt của bạn. 


Những trường hợp thường xảy ra khi bạn thúc đẩy sự 
tham gia của người dân: 


- _ Một số người thường tỏ ra mạnh dạn hơn có thể 
vì vị trí kinh tế, vị trí xã hội hay cá tính cá nhân 
mà họ trở nên hay nói hơn và lấn át ý kiến của 
những người khác trong các cuộc họp và thảo 
luận. Trường hợp này, bạn cần khôn khéo để hạn 
chế thời gian trình bày của người này, nhưng 
không làm tổn thương đến họ. Bạn nên đánh giá 
cao những ý kiến và sự hiểu biết của họ và giải 
thích cho họ hiểu mình đang mong chờ ý kiến từ 
những người khác nữa. 





- Một số người rất ít khi nói trước dam đông. Những 
người này không phải họ không hiểu vấn đề thảo 
luận, nhưng họ thường ít nói hoặc không tự tin 
khi nói ra. Bạn cần tạo điều kiện cho họ được trình 
bày ý kiến của mình như động viên họ tham gia. 
Cần tạo cho họ lòng tự tin và thoải mái trước khi 
trao đổi. Một số trường hợp có thể đề nghị họ nói 
bằng ngôn ngữ địa phương, sau đó nhờ người 
phiên dịch lại. 


-_ Một số người thường ít chú ý đến thảo luận. Trước 
khi vào cuộc họp, bạn can làm cho mọi người 
hiểu nội dung cuộc họp và kiểm tra xem chủ đề 
thảo luận có phù hợp với nguyện vọng của người 
dân hay không? Khi có chủ đề thảo luận phù hợp 
mà một số người không tham gia, thì cần tìm ra 
những công cụ thích hợp để làm cho họ có cơ hội 
tham gia. 


2.4. Kỹ năng lắng nghe và ghi chép 

Cùng chia sẻ với người dân 

Cần phải chia sẻ với người dân trước khi bạn muốn họ 
cùng tham gia hoạt động của mình. Phải hiểu được cuộc 
sống của họ, những thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, 
làm việc. Tôn trọng những cố gắng của người dân và 
cộng đồng. Không chỉ trích hay phê phán các hoạt động 
6 địa phương. 

Chia sẻ với người dân là phương thức xây dựng niềm tin 
với họ. Người dân cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nếu 
người ngoài hiểu được cuộc sống và công việc của họ. 


Quan sát và lắng nghe 


Quan sát tổng quan về cộng đồng và quan sát từng 





hoạt động cu thé trong cộng đồng để hiểu cộng đồng 
trước khi trao đổi trực tiếp với họ. Quan sát và lắng nghe 
sẽ giúp bạn có những ý tưởng ban đầu về cộng đồng. 


Ghi chép 
Bạn không thể nhớ tất cả thông tin khi làm việc với cộng 
đồng. Vậy nên bạn cần ghi chép lại thông tin đó. Để làm 
việc này bạn cần: 

- Luôn mang theo sổ ghi chép nhỏ, bút viết. 


- Có thể ghi chép ngay khi trao đổi với người dân, 
nếu thấy bất tiện, sau khi trao đổi xong, bạn phải 
tranh thủ thời gian ghi lại ngay các ý chính. 


- Néu bạn có máy thu âm, hãy xin phép người dân, 
khi họ đồng ý bạn mới sử dụng. 


II. THÁI ĐỘ CUA NGƯỜI LAM PHÁT TRIỂN CONG 
ĐÔNG 
3.1. Vừa làm vừa học 
- Ban là người thực hiện nhưng cũng là người học. 
- Hoc để hoàn thiện sự hiểu biết và có kỹ năng. 
- Hoc thông qua hành động là con đường nhanh 
nhất trong làm phát triển cộng đồng. 
3.2. Người dân hiểu biết nhiều, ít cơ hội 
- Nguoi dân hiểu rõ đời sống và công việc của họ 
hơn ai hết. 
- Ho chỉ thiếu điều kiện va cơ hội. 


- _ Kiến thức của người dân là qui giá. 





3.3. Hành vi, thai độ của bạn 


Chia sẻ, thông cảm; 


Vừa làm, vừa học; 

Tôn trọng; 

Biết nói và làm đúng lúc, đúng nơi; 

Thành công không tự kiêu, thất bại không nản 
chí. 





SỔ TAY HƯỚNG DẪN 


PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 


CHƯƠNG II 


XÂY DUNG MỐI QUAN HỆ VỚI 
CỘNG ĐỒNG 


Bước đầu tiên khi làm việc 








Chu trình hoạt động phát triển cộng đồng có sự tham gia 


Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng là việc làm đầu 
tiên của người làm phát triển. Nếu bạn có mối quan hệ 
tốt ở cộng đồng, công việc của bạn dễ thành công hơn. 


Nếu không tạo được mối quan hệ ban đầu tốt, thì sẽ rất 
khó khăn tới công việc tại địa phương trong tương lai. 





I. MOI QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG 


Mối quan hệ với cộng đồng là hình thức cùng nhau hợp 
tác, chia sẻ nguồn lực để giải quyết những vấn đề khó 
khăn hoặc nhu cầu chung đang gặp phải nhằm đạt đến 
mục tiêu chung. 


Trong quan hệ với cộng đồng, năng lực và nguồn lực 
thể hiện dưới dạng kỹ năng, kinh nghiệm, ý tưởng của 
các bên được tập hợp lại để giải quyết những khó khăn 
chung mà cá nhân riêng lẻ hoặc một tổ chức không thể 
tự giải quyết được. 





Quan hệ với cộng đồng được xây dựng có thé mang 
tính tạm thời hoặc lâu dài tùy theo mức độ và tính chất 
của vấn đề cũng như nhu cầu các đối tác. 


Quan hệ với cộng đồng nhằm hướng đến sự hợp tác 
cùng nhau giải quyết các vấn đề khó khăn, chia sẻ nguồn 
lực, hợp tác cùng nhau và xây dựng mối liên minh giữa 
người dân địa phương với bạn. 


II. NHỮNG NGUYEN TÁC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ 
VỚI CỘNG ĐÔNG 


- Nguyên tắc “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. 

- Nguyên tắc bình đẳng giữa các bên. 

- Rõ ràng, minh bạch. 

- Đảm bảo lợi ích chung giữa các nhóm, các hộ gia đình. 


- Xây dựng niềm tin và tôn trọng lẫn nhau. 


Lưu ý: Phải có sự nhạy bén và tận tâm trong việc nhận ra 
các vấn đề khó khăn, sự nỗ lực của cộng đồng cũng như 
những nhân tố cản trở, hạn chế ở cộng đồng, đặc biệt 
là ở các nhóm dễ bị tổn thương. Điều này thể hiện thiện 
chí của bạn trong việc đáp ứng các nhu cầu của người 
dân địa phương. Ví dụ khi bạn làm việc với người nghèo 
mà chỉ với thái độ “làm cho xong” thì sẽ rất khó để giải 
quyết được những vấn đề khó khăn từ gốc rễ. Bạn cần 
có thái độ tôn trọng và bình đẳng trong mối quan hệ với 
các đối tượng khác nhau ở địa phương. 


SO TAY HƯỚNG DẪN 


PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 


II. NOI DUNG XÂY DỰNG MOI QUAN HỆ VỚI CỘNG 
ĐÔNG 
- Tim hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 
địa phương. 
- Xem xét quan điểm, cách nhìn nhận van đề của 
các nhóm người dân. 
- Tim hiểu văn hóa của địa phương. 
- _ Hiểu được phong tục, tập quan, và giá trị của nó. 


- Nam bắt mối quan tâm của các nhóm khác nhau 
trong cộng đồng. 


- Nhân ra thế mạnh và điểm yếu cũng như nguồn 
lực của đối tác. 


- Tìm hiểu mục tiêu và sự mong đợi của các bên 
khác nhau. 


H H 


- Hiéu “ngôn ngữ”, “tiếng nói” của địa phương. 


IV. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI CỘNG 
ĐÔNG 

Xây dựng modi quan hệ với cộng đồng là một tiến trình 
động, lâu dài và linh hoạt phụ thuộc vào mục tiêu cũng 
như các hoạt động. Do vậy, việc xây dựng quan hê vóői 
cộng đồng doi hỏi dau tư nhiều thời gian và sự nô lực. 
Bước 1: Xác định cộng đồng 


Đây là bước khởi đầu trong tiến trình xây dựng quan hệ 
với cộng đồng và cho các hoạt động về sau. 


Xác định nhu cầu cộng đồng nơi bạn sẽ hoạt động. So 
sánh nhu cầu đó với mục tiêu mà tổ chức bạn thực hiện 
để xác định bạn có thể cùng với địa phương triển khai 
các hoạt động phát triển cộng đồng hay không. 


SO TAY HUONG DAN 


PHAT TRIEN CONG DONG 


Bước 2: Thiết lap quan hệ 


- Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo ở địa phương. 
Việc đầu tiên là bạn phải trình bày với lãnh đạo 
địa phương về mục tiêu hoạt động phát triển 
cộng đồng của bạn để lãnh đạo địa phương, các 
ban ngành liên quan ủng hộ. 


- _ Xác định và xây dựng mdi quan hệ với nhóm quan 
tâm. Cộng đồng rất đông và đa dạng, bạn không 
thể triển khai hoạt động với toàn thể người dân 
địa phương ngay từ đầu. Việc xác định nhóm quan 
tâm để xem xét khả năng hợp tác sau này là cần 
thiết. Thiết lập mối quan hệ với cộng đồng thông 
qua các hoạt động thực tế. 


Bước 3: Duy trì và củng cố quan hệ với địa phương, 
cộng đồng 

Thường xuyên giữ mdi quan hệ với địa phương trong 
tất cả các hoạt động. Bạn nên có kế hoạch báo cáo hay 
thông báo cho lãnh đạo địa phương và nhóm tham 
gia. Giữ mối quan hệ thường xuyên và gan gũi với địa 
phương và người dân, bạn sẽ có được sự ủng hộ tích 
cực trong hoạt động của mình. 


Bước 4: Đánh giá kết quả hợp tác 


Bước này được thể hiện bằng việc thể chế hóa các kết 
quả đạt được với tất cả các bên liên quan ở địa phương. 


Lưu ý: Không hứa hão với người dân nếu bạn không 
chắc chắn. Đừng làm cho người dân kỳ vọng quá nhiều. 
Điều này dễ làm cho người dân chỉ tích cực ban đầu và 
thiếu tính sáng tạo trong xây dựng hoạt động phát triển 
cộng đồng. 


SO TAY HƯỚNG DẪN 


PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 


V. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG MỐI QUAN 
HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG 
- Xây dựng quan hệ với cộng đồng doi hỏi nhiều 
thời gian và nguồn lực. 
- _ Việc giao tiếp với các đối tượng khác nhau, nhất 
là nhóm dễ bị tổn thương, khó khăn. 
- Thiếu sự tham gia của các bên liên quan ở địa 
phương. Kỹ năng của người phát triển cộng đồng 
hạn chế. 


VI. MỘT SỐ GỢI Ý KHI XÂY DỰNG QUAN HỆ VỚI 
CỘNG DONG 

1. Xem cộng đồng nơi bạn làm việc như chính là cộng 
đồng, gia đình của bạn. 


2. Xây dựng quan hệ đối tác là dựa trên những gì có thể 
làm được chứ không phải nhìn vào những gì đang bị 
thiếu. 

3. Đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào nhằm giúp cộng đồng, 
những người dễ bị tổn thương có cơ hội phát triển tốt 
hơn. 

4. Nhìn vào điểm mạnh của cộng đồng và khuyến khích 
họ bắt đầu với những điều đó. 

5. Đừng lo sợ thất bại, quan trọng là bạn biết học từ thất 
bại và tiếp tục tiến lên. 

6. Khiêm tốn học hỏi. 

7. Đối xử với người trong cộng đồng như là một người 
láng giềng tốt, thể hiện sự quan tâm thật sự chứ đừng 
cư xử như là một người khách qua đường, hời hợt. 


8. Duy trì không khí vui vẻ và thoải mái trong suốt quá 
trình. 





9. Có những hoạt động để ghi dấu ấn và phổ biến kết 
quả đạt được. 


10. Luôn biết cảm ơn, xin lỗi và kiên nhẫn. 


Lưu ý: 

Thông thường ở cộng đồng, những nhóm giàu, nhóm đa 
số lấn át nhóm nghèo, nhóm thiểu số dễ bị tổn thương 
trong suốt tiến trình xây dựng mối quan hệ địa phương. 
Hậu quả là người nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu 
số không có cơ hội để “có tiếng nói” và chỉ tham gia với 
tính chất “trang trí”. 


Thúc đẩy viên thiếu kinh nghiệm làm việc với cộng đồng 
thường dê dẫn đến sự thiếu tham gia đóng góp ý kiến 
của phụ nữ, người dân tộc, người trẻ tuổi, người học vấn 
thấp. 


Mặt khác việc xác định nhu cầu của cộng đồng thường 
gặp nhiều khó khăn vì nhu cầu trong cộng đồng nhiều 
lúc không giống nhau, thậm chí đôi khi mâu thuẫn nhau 
giữa nhóm người này và nhóm người khác. Ví dụ, người 
giàu muốn nuôi tôm công nghiệp với quy mô lớn, đầu 
tư cao trong khi người nghèo lựa chọn nuôi tôm quảng 
canh với mức đầu tư thấp; hay phụ nữ quan tâm đến 
chăn nuôi trong khi đàn ông chỉ thích thú với sản xuất 
lúa, trông cây ăn trái. 





SO TAY HƯỚNG DAN 


PHAT TRIEN CONG DONG 


CHUONG IV 


HIEU GIA TRI THUC TRANG VA 
TIEM NANG CUA CONG DONG 


Tiềm năng của cộng đồng 
là vô giá, là chìa khóa 
của sự thành công 
(Phương pháp Arumono-sagashi của Nhật Ban) 





Sơ đồ thực trạng của địa phương 





I. MUC DICH TIM HIEU THUC TRANG VA TIEM 
NANG CUA CONG DONG 


Giá tri vốn có của cộng đồng 


- - Mỗi cộng đồng đều có những giá trị nhất định 
trong sự phát triển của họ. 

- Giá trị đó là thành quả của hoạt động phát triển 
trong quá khứ đáng ghi nhận. 


Phát triển cộng đồng phải từ việc người dân làm được 
- __ Hiểu được giá trị thực tế và giá trị tiềm ẩn là động 
lực cho việc xác định và triển khai các hoạt động 
phát triển ở cộng đồng sau này. 


- Lua chọn hoạt động phát triển cộng đồng phải 
bắt đầu từ việc họ làm được dựa trên những giá 
trị thực tế và tiềm ẩn của cộng đồng đó. 


Il. CAC NGUYÊN TAC CO BAN TÌM HIỂU GIA TRI 
CONG DONG 


Khi thực hiện phương pháp này, những người làm công 
tác phát triển cộng đồngcần tuân thủ các nguyên tắc cơ 
bản sau: 


-._ Tôn trọng, khích lệ và hỗ trợ người dân cộng đồng 
tự phát hiện và tìm hiểu về nguồn lực, giá trị tiềm 
ẩn ở địa phương của họ. 

- __ Thực trạng và giá trị tiềm ẩn của địa phương được 
xác định thông qua sự kết hợp giữa quan sát thực 
tế và trao đổi giữa bạn và người dân ở cộng đồng. 





II. CAC BƯỚC TÌM HIỂU GIA TRI VÀ TIÊM NANG CUA 
CỘNG ĐÔNG 
3.1. Tóm tắt các bước và tiến trình thực hiện 





3.2. Nội dung và đặc điểm chỉ tiết của các bước 
Bước 1: Quan sát cộng đồng 


- Quan sát giúp bạn nhận biết được thực tế cua 
cộng đồng (tình hình tự nhiên, mật độ dân cư, địa 
lý, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, lịch sử của 
cộng đồng) và những nguồn lực, những giá trị 
tiềm ẩn của cộng đồng phục vụ cho sự phát triển 
của địa phương. 


- Quan sát bao quát: sử dụng 5 giác quan: nghe, 
nhìn, ngửi, nếm, sờ. Kết quả của quan sát bao 
quát sẽ giúp bạn có bức tranh tổng quan về cộng 
đồng. 





Bước 2: Dua ra giả thuyết dựa vào thực tế quan sát 


Dựa vào những thực tế quan sát được, bạn có thể lập 
giả thuyết về cộng đồng. 

Ví dụ: Khi dạo quanh làng bạn thấy đường làng rất sạch 
sẽ, ngăn nắp. Bạn có thể đưa ra giả định: “Người dân địa 
phương rất chú trọng đến việc vệ sinh môi trường”. 


Bước 3: Kiểm định giả thuyết 

- Sau khi có những nhận định hay giả thuyết ban 
đầu mà bạn dạo quanh làng phát hiện được. Bạn 
bắt đầu kiểm chứng lại những nhận định đó với 
người dân. 

- Tu việc kiểm định các giả thuyết này giúp cho 
người dân quan tâm đến những giá trị có sẵn 
trong cộng đồng của họ. Điều này làm họ thích 
thú hơn khi trao đổi với bạn. 


- Trong quá trình kiểm định giả thuyết, bạn tiến 
hành một số phỏng vấn với người dân cộng đồng. 


- _ Trước khi bắt đầu phỏng vấn, bạn cần quan sát kỹ 
và cần có nhạy cảm để tìm ra “điểm vào” của cuộc 
phỏng vấn. “Điểm vào” có thể là những vật dụng 
gần gũi với người dân như dụng cụ sản xuất, sinh 
hoạt thường ngày hoặc những điều mang tính 
khích lệ, khơi dậy niêm tự hào của cộng đồng. 

Đôi khi có thể thay đổi “điểm vào” nếu đó không phải là 
niêm tự hào của người được phỏng vấn hay họ không 
muốn cung cấp thông tin về điều đó. Do vậy, trước khi 
phỏng vấn, bạn cần quan sát và liệt kê tất cả các “điểm 
vào” có thể có để mào đầu cuộc phỏng vấn, tạo sự thân 
thiện và quan hệ hợp tác với cộng đồng và khai thác 
những thông tin muốn có. 





Vi dụ: Không nhìn thay nơi thu gom rác thai, ban có thể 
hỏi: 


Lưu ý: 


Rác thải ở địa phương được thu gom thế nào? 
Các gia đình có đóng tiền thu gom rác hàng 
tháng không? 


Khi phỏng vấn xác định giá trị thực trạng và tiềm 
năng của cộng đồng bạn chỉ đặt câu hỏi có một 
câu trả lời. Đó là các câu hỏi cụ thể, thực tế như: 
Cái gi (What), Khi nào (When), Ở đâu (Where), Ai 
(Who), Của ai (Whose), Với ai (Whom), Bao nhiêu 
(How many, How much). 

Hạn chế hỏi câu hỏi: Như thé nao (How). Tuyệt 
đối không hỏi câu hỏi Tai sao (Why), vì những câu 
hỏi này được dùng để hỏi động cơ của hành động 
hay nguyên nhân của hiện tượng. Do đó, câu trả 
lời sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và ý kiến chủ 
quan của ngưởi trả lời. Đây không phải là những 
câu hỏi thực tế. 


Ví dụ: Khi hỏi “Tại sao lại như vậy?“ Thông thường người 
trả lời sẽ cố gắng bào chữa cho thất bại hay điều gì đó 
tồi tệ của họ, thậm chí có thể nói quá so với thực tế nếu 
điều đó là thành công. Do đó, hỏi “tại sao” chính là hỏi 
về nhận thức. Cũng tương tự như vậy, câu hỏi “Như thế 
nào” là một câu hỏi mơ hồ, có thể nhầm lẫn đó là câu 
hỏi thực tế và người trả lời thường có khuynh hướng 
đưa ra nhận thức của họ thay vì trả lời về thực tế. 


Bước 4: Lập bản đồ mô tả thực tế quan sát 


Việc lập bản đồ giúp bạn và người dân địa 
phương sơ đồ hóa các thông tin thu thập được 





trong qua trinh quan sat va phong van. Ban do sé 
thể hiện những điểm nổi bật về nguồn lực, nguồn 
tài nguyên và các nét đặc trưng của cộng đồng. 


Vẽ bản đồ là công việc cùng tham gia của cán bộ 
phát triển cộng đồng và người dân địa phương 
để đảm bảo tính khách quan và thực hiện sau khi 
tiến hành xong bước 3. 


Bạn dùng giấy trắng, giấy mầu và bút mầu vẽ lại 
những gì tìm thấy, nhấn mạnh những điểm mà 
người bên ngoài cho là có giá trị, đáng chú ý, 
gây ngạc nhiên và tò mò (Xem phần công cụ ở 
Chương 2). 

Trên bản đồ có thể đánh dấu những nguồn tài 
nguyên hiện có tại cộng đồng nhưng chưa được 
người dân cộng đồng khám phá để giúp người 
dân cộng đồng nhận thức được những giá trị của 
nguồn tài nguyên đó có thể phục vụ cho sự phát 
triển của địa phương. 


Khuyến khích người dân hiểu các giá trị của cộng 
đồng để họ có niềm tin vào việc đưa ra các giải 
pháp phát triển cộng đồng sau này. 





LUA CHON HOAT DONG 
PHAT TRIEN CONG DONG 


Phát triển cộng đồng bat dau từ những gi 
mà người dân địa phương có 
và họ có thể làm được 

















Lúc nay cộng đồng đã chia sé và ban đã hiểu được gia 
trị tiêm năng của cộng đồng. Những giá trị vốn có của 
cộng đồng là cơ sở để xác định các hoạt động tiếp theo 
ở cộng đồng đó. 

Các cộng đồng nghèo, vùng sâu, vùng xa thường gặp 
rất nhiều khó khăn và họ cũng mong muốn nhiều trong 
sự phát triển hiện nay. Điểm mấu chốt nhất lúc này trong 
bạn là cộng đồng có thể làm được gì trên giá trị tiềm 
năng của họ. 

Các bước sau đây rất có ý nghĩa thực tế cho bạn, những 
người làm phát triển cộng đồng! 


I. THAM GIA CHAN DOAN 
Bạn va cơ quan của ban đã xác định được cộng đồng 
để triển khai hoạt động phát triển. Sau khi đã xây dựng 
được mối quan hệ, hiểu được giá trị thực trạng và tiềm 
ẩn của cộng đồng. Việc tiếp theo là xác định nội dung 
hoạt động phát triển cộng đồng ở đây là gì? Điều này 
người dân ở đây cũng chưa chắc chắn vì họ chưa có cơ 
hội bàn bạc thảo luận với nhau và với tổ chức bên ngoài. 
Lưu ý: Người dân địa phương chỉ làm việc với bạn thực 
sự nếu họ hiểu nội dung công việc đó quan trọng và cấp 
thiết hơn những vấn đề khác. 
Người dân cùng bạn xác định nhu cầu phát triển - tham 
gia chẩn đoán - là một phương pháp giúp người dân địa 
phương đưa ra sự lựa chọn để đi đến quyết định các giải 
pháp. Khi tham gia chẩn đoán, người dân phải: 
- Pua ra và xác định thứ tự ưu tiên các vấn đề cần 
giải quyết, 
- Xác định ai là người trong địa phương được 
hưởng lợi. 
- Chi định ai ở địa phương chịu trách nhiệm làm 
việc với bạn để giải quyết vấn đề đó. 





Tham gia chẩn đoán là khâu đầu tiên trong tiến trình 
phát triển cộng đồng sau các bước làm quen, xác định 
giá trị tiềm năng của cộng đồng và đi đến lựa chọn triển 
khai ở địa phương. Mọi ý kiến của người dân ở cộng 
đồng phải được tôn trọng như nhau. Điều này giúp cho 
việc xây dựng niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 
người dân và bạn. 


Kết quả của việc chẩn đoán có sự tham gia là sự hiểu 
biết giữa bạn - người làm phát triển cộng đồng - và 
người dân về các vấn đề khó khăn cần được giải quyết, 
và làm thế nào để cùng nhau giải quyết vấn đề khó khăn 
đó. 

Lưu ý: Tham gia chẩn đoán KHÔNG PHẢI là tiến trình 
bạn thu nhận thông tin từ người dân để rồi từ đó bạn 
đưa ra quyết định. Nó là bước đầu tiên để người dân địa 
phương tìm kiếm con đường cải tiến điều kiện sống và 
sinh kế của họ. Bạn không nên hứa hão những điều mà 
bạn chưa chắc chắn làm được hay không. 

Một số câu hỏi gợi ý bạn suy nghĩ: 

Nhóm câu hỏi 1: Người dân có cân nhắc những vấn đề 
khó khăn họ đang gặp phải là quan trọng, họ đã từng 
hay đang cố gắng giải quyết vấn đề đó không? 

Nhóm câu hỏi 2: Có nhiều người trong địa phương này 
và các địa phương khác đang gặp khó khăn đó không? 
Nhóm câu hỏi 3: Đã có người dân nào cố gắng tìm giải 
pháp để giải quyết khó khăn đó chưa? 

Nhóm câu hỏi 4: Có giải pháp tiêm năng nào ma bạn tin 
có thể chuyển giao cho địa phương để giúp họ vượt qua 
khó khăn đó? 

Nhóm câu hỏi 5: Nếu người dân quyết định lựa chọn các 
khó khăn đó là vấn đề giải quyết, nếu bạn làm điều đó 





cùng họ thi việc bạn làm nay có phù hợp với mục tiêu 
của tổ chức bạn không? 

Nhóm câu hỏi 6: Bạn, tổ chức của bạn, chính quyền 
địa phương và người dân có cam kết giành nhiều thời 
gian, nguồn lực để cùng giải quyết vấn đề khó khăn đó 
không? 


II. CÁC BƯỚC CHAN DOAN 
2.1. Tóm tắt các bước 











Các nhóm đối tượng đang thảo luận về 
phương thức sản xuất 





2.2. Bước 1: Chuan bi 


Xac dinh ai sé tham gia chan doan: 


Bạn không thé hop với tất cả người dân ở địa phương 
cùng một lúc. Hãy tự hỏi “Ai là người thuộc nhóm đối tác 
ở địa phương?”. Cần chắc chắn rằng nhóm “đối tượng” 
(ví dụ ở nhóm phụ nữ chăn nuôi gia súc) là những người 
thật sự đại diện trong họp chẩn đoán. 


Hãy nói với lãnh đạo và những người đại diện trong các 
nhóm rằng bạn muốn mời họ tham dự họp để chẩn 
đoán tình hình vào một thời gian và địa điểm thích hợp. 
Công việc này nên được tiến hành vào thời điểm thuận 
tiện nhất cho người dân. Ví dụ, họ có thể tổ chức vào 
một hoặc hai buổi tối nào đó. 


2.3. Bước 2: Tiến hành đánh giá thực trạng 

Họp chung 

Trước hết trong các cuộc tiếp xúc ban đầu với cộng 
đồng, hãy nói rõ mục tiêu và những cái bạn có thể và 
không có thể giải quyết. 

Thông thường khi làm phát triển cộng đồng những 
lần đầu gặp địa phương, người dân thường mong chờ 
những điều mà bạn có thể không làm được (ví dụ như 
họ cần vốn đầu tư). Trước khi bước vào phân tích cần giải 
thích rõ mục tiêu và những điều bạn có thể mang lại. 
Lưu ý: 

Người dân tham gia họp xác định những hoạt động 
phát triển cộng đồng lần đầu, họ có thể nghĩ là cuộc 
họp thường do một vài người nào đó có ảnh hưởng 
trong địa phương chủ trì. Để khuyến khích sự tham gia 
của tất cả các thành viên, bạn nên sử dụng công cụ giúp 
làm “thay đổi không khí”. Một cách khởi đầu thường sử 





dụng là đề nghị người dân vẽ ban đồ tài nguyên ở dia 
phương, bằng cách đó người dân vẽ ra bản đồ của làng 
bản họ và chỉ ra những điểm trên bản đồ (như nhà ở, 
rừng, ruộng đất) mà họ cho là quan trọng và đang gặp 
nhiều khó khăn. 





Họp với các nhóm đối tượng ở địa phương 


Tiếp theo vẽ bản đồ, bạn có thể xúc tiến việc thảo luận 
với các nhóm đối tượng khác nhau ở địa phương. Các 
nhóm khác nhau về giới, dân tộc, mức độ giàu nghèo 
trong địa phương thường có những khó khăn và những 
tiềm năng khác nhau. Hiểu sự khác nhau này sẽ giúp 
bạn đạt được mục đích của công việc và giám sát những 
ảnh hưởng của những cải tiến. Phân loại giàu nghèo là 
một công cụ tốt để khuyến khích thảo luận theo nhóm 
vê những vấn đề nêu ra (Phân loại hộ). 





Lưu ý: Trước khi sử dụng các công cụ như phân tích 
nguyên nhân - hậu quả và lịch thời vụ, bạn hãy xem các 
công cụ và kỹ năng cơ bản (Chương 2). 


Xem xét những thay đổi lâu dài trong phát triển cộng 
đồng của họ 

Sau khi phân tích trong nhóm nhỏ (nhóm đối tượng), 
bạn có thể khuyến khích việc thảo luận về những chủ đề 
mà người dân đang gặp phải bằng cách đặt các câu hỏi 
ví dụ như “Năng suất sản xuất lúa của gia đình đã thay 
đổi như thé nào trong những năm gần đây?”. 

Có một công cụ giúp bạn làm việc này ở phần tìm hiểu 
lịch sử địa phương (xem Chương 2). Đây là thời điểm tốt 
để hỏi người dân về những biến đổi trong hệ thống sản 
xuất và đời sống của họ để dẫn đến việc thảo luận về “cơ 
hội” cho sự phát triển. 


Tập trung thảo luận về những vấn đề cộng đồng quan 
tâm 

Bạn yêu cầu người dân cho biết những vấn đề mà cộng 
đồng quan tâm. Có thể sử dụng phương pháp động não 
hay dùng thẻ để xác định các vấn đề quan tâm của họ. 
Sau đó, bạn có thể sử dụng kỹ thuật phân loại để xem 
xét tầm quan trọng của các vấn đề đó. Mặc dù thông tin 
ở đây cung cấp cho bạn hiểu biết về những vấn đề quan 
trọng của địa phương, nhưng nó vẫn chỉ là những thông 
tin tham khảo ban đầu vì sự phân tích đó có thể rất khác 
nhau giữa các hộ gia đình. Điều này nên được tiếp tục 
thảo luận sâu hơn ở các nhóm đối tượng khác nhau. 
Lưu ý: Những vấn đề khó khăn và cơ hội 

Những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của người 
dân có thể là những khó khăn hoặc là những cơ hội. Ví 
dụ, người dân muốn giải quyết vấn đề năng suất lúa 
thấp ở vùng đồi núi. Cơ hội cho sự phát triển ở đây là 





có thể giới thiệu những cây trồng khác có tiềm nang 
để bán lấy tiền thay cho việc trồng lúa không phù hợp. 
Giải quyết những vấn đề khó khăn cơ bản ở địa phương 
thường là điểm khởi đầu cho việc xây dựng lòng tin giữa 
cán bộ phát triển và người dân. 


Xác định và phân loại các vấn đề khó khăn 


Đây là khâu chủ yếu của đánh giá thực trạng địa phương. 
Lúc này bạn đã cùng người dân địa phương phân tích, 
chẩn đoán tình hình của họ. Việc tiếp theo, bạn khuyến 
khích người dân thực hiện: 


- _ Liệt kê những van đề chính: Dùng thẻ hoặc thảo 
luận nhóm để đưa ra danh sách các vấn đề khó 
khăn ở địa phương; 


- Thao luận từng vấn dé: Bạn cùng nhóm thảo luận 
từng vấn đề khó khăn đã được liệt kê. Sử dụng 
các công cụ liên quan để xác định phạm vi ảnh 
hưởng của nó đến cộng đồng như thế nào; 


- Xếp loại tầm quan trọng các vấn đề bang cach 
phân loại. Sau khi xem xét tất cả các khó khăn đã 
được liệt kê, bạn dùng phương pháp so sánh để 
xác định vấn đề khó khăn nào là quan trọng nhất. 
Xếp thứ tự ưu tiên để giải quyết các khó khăn. 


2.4. Bước 3: Chọn giải pháp để thực hiện 

Lúc này bạn và người dân đã có danh sách xếp thứ tự 
các vấn đề ưu tiênvề các vấn đề khó khăn ở trên. 

Để giúp bạn hiểu rõ hơn, bạn hãy xem danh sách nhóm 
câu hỏi gợi ý ở phần trên để tự đánh giá lại từng vấn đề 
khó khăn đã xác định. 





Ban cùng người dan phân tích các khó khăn đã được sắp 
xếp theo thứ tự. Dùng công cụ phân tích nguyên nhân - 
hậu quả để xem xét mức độ ảnh hưởng và tìm hiểu nguyên 
nhân trực tiếp, gián tiếp dẫn đến khó khăn này. 


Phân tích kỹ các nguyên nhân. Nguyên nhân trực tiếp 
(cấp 1), nguyên nhân dẫn đến nguyên nhân trực tiếp đó 
(cấp 2). Cứ phân tích như vậy để hiểu cội nguồn của các 
vấn đề khó khăn và nguyên nhân sâu xa của nó. 


Tiếp theo, bạn cùng người dân xác định cơ hội để thuc 
hiện các hoạt động phát triển cộng đồng nhằm khắc 
phục các nguyên nhân dẫn đến các vấn đề khó khăn trên. 


Bạn tiếp tục sử dụng phương pháp phân tích như trên 
với các khó khăn khác đã được xếp loại. 


Sau khi phân tích hết các khó khăn chính được lựa chọn, 
bạn cùng người dân liệt kê danh sách các hoạt động để 
khắc phục các nguyên nhân đó. Kết quả cuối cùng bạn 
có là danh sách các hoạt động để khắc phục các khó 
khăn ở cộng đồng. 


Lúc này bạn phải nói với người dân trong những vấn 
đề họ vừa nêu ra, vấn đề nào bạn nghĩ rằng bạn có thể 
giúp họ cùng giải quyết và hỏi họ rằng họ có quyết tâm 
dành thời gian để làm việc đó không. Nếu họ đồng tình 
thì bạn tiếp tục: 





- Di đến mot sự thống nhất về những van dé sé 
được giải quyết va các hoạt động được lựa chọn — 
để hạn chế hay khắc phục nguyên nhân dẫn đến 
vấn đề đó. 


- Thành lập nhóm nòng cốt hay nhóm tiên phong. 
Xác định một nhóm nhỏ những người dân thích 
làm với bạn để thử nghiệm các giải pháp đó. Nếu 
nhóm lựa chọn tiến hành thử nghiệm đông bạn 
phải chia nhỏ nhóm ra, không nên nhiều trên 10 
người trong mỗi nhóm. 


- Hen thời gian làm việc với nhóm nòng cốt để thảo 
luận tiếp theo xây dựng kế hoạch (Chương 6). 


Bạn có thể nhận ra rằng có những vấn đề khó khăn của 
người dân nhưng không thuộc khả năng làm việc của 
bạn hay tổ chức bạn. Trong trường hợp này bạn cần thảo 
luận với người dân có lựa chọn vấn đề đó hay không. 
Nếu người dân quyết định vẫn lựa chọn, bạn phải tìm 
người có khả năng về việc này để mời họ tư vấn cùng 
làm việc với người dân ở đây. 





Danh sách các vấn đề khó khăn được cộng đồng lựa 
chọn ở trên bang/gidy 


a| KHO KHAN pÊ XUAT 


70% Nguòi dân chua dugc 
tiếp cận với nước sạch 


60%% Trå em từ 1-5 tuổi chưa mm" 


được đến trường Mầm non 


Số lượng hộ nghèo cao 
5 Ag 
nhat xa 


4 | Chưa cô dia điểm thu gom 
Ñ 2x12) 1x22 N, De 
va xu ly chat thai 
5 Nhận thức vê pháp luật 
của người dân còn kém 


II. NHỮNG VAN ĐỀ LIEN QUAN ĐẾN CHAN DOAN 
CO SU THAM GIA 


3.1. Lam chẩn đoán hết bao lâu? 





Tùy thuộc chủ đề, bạn có thể hoàn thành trong một vài 
ngày hay có thể một vài tháng. Mỗi cuộc họp với dân 
không nên kéo dài quá 2 giờ. Nếu chưa xong, bạn có thể 
cho giải lao hay thay đổi không khí. Người dân sẽ mất 
tập trung nếu làm việc quá lâu. 


3.2. Kỹ năng gì cần thiết khi làm chẩn đoán? 


Kỹ năng thúc đẩy một cuộc họp dân không đơn giản. 
Kỹ năng thúc đẩy tốt giúp bạn tiến hành có hiệu quả. 
Bạn cần giữ tính trung lập, chia sẻ thông tin với người 





dân nhưng không được dua ra ý kiến hay lời khuyên của 
mình. Bạn cũng cần khuyến khích sự tham gia của tất 
cả các nhóm xã hội khác nhau trong cộng đồng. Thông 
thường người có vị trí ở trong làng bản thường tranh 
giành ý kiến phát biểu trong các cuộc họp ngay từ đầu. 


Cần xem xét vấn đề ngôn ngữ, trình độ học vấn trong 
quá trình tham dự của các nhóm. Nếu thật sự có sự khác 
biệt, bạn hãy tìm những cách để dùng tiếng địa phương 
và tranh ảnh để thảo luận. 


Nên có ít nhất hai người hướng dẫn trong một cuộc họp 
dân (một nam và một nữ là tốt nhất). Hai người sẽ giúp 
nhau hướng dẫn cuộc thảo luận và có thể chia các thành 
viên tham dự cuộc họp thành các nhóm khác nhau (dựa 
vào giới tính, dân tộc, giàu nghèo) để hiểu các vấn đề 
khó khăn, thuận lợi của các nhóm riêng biệt trong cộng 
đồng. 

Đồng thời hai người hướng dẫn cũng giúp tiết kiệm 
thời gian trong một số hoạt động (như khi làm lịch thời 
vụ, lịch sử thôn bản, phân tích nguyên nhân - hậu quả) 
trong các nhóm nhỏ. 


Không dễ dàng để có được kỹ năng tốt trong giao tiếp 
và thúc đẩy. Bạn cần phải “vừa làm, vừa học” và quan sát 
những người có kỹ năng khác khi họ làm công tác phát 
triển cộng đồng. Những kỹ năng này được mô tả trong 
các phần trước đây (Chương 2). 


3.3. Một số lưu ý: 


(1) Trong một số trường hợp không nên tiếp tục làm 
chẩn đoán nếu nhóm mục tiêu không có tính đại diện. 
Ví dụ, nếu những thành viên của nhóm hộ nghèo hoặc 
phụ nữ không thực sự là đại diện cho nhóm này, bạn sẽ 
thu được những định kiến sai lệch về tình hình của địa 





phương. Trong những trường hợp nay, ban nên xem xét 
lại bản đồ tài nguyên và sự phân loại giàu nghèo của 
địa phương. Hẹn với cộng đồng trong buổi họp khác 
để mời được người thực sự phù hợp với mục tiêu, hoạt 
động của chương trình. 


(2) Để tiết kiệm thời gian trong khi làm chẩn đoán, nên 
phân nhóm thảo luận thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 
nhỏ sử dụng các loại công cụ khác nhau và báo cáo kết 
quả thảo luận cho nhóm lớn. 


(3) Với tất cả những công cụ sử dụng trong chẩn đoán, 
khuyến khích người dân tự trình bày theo cách mà họ 
muốn, và cung cấp cho họ những vật tư cần thiết (như 
bút, giấy to, giấy màu, bút màu, kéo, các loại hạt). Hãy 
để cho người dân cầm but! 

(4) Các công cụ bạn sử dụng trong chẩn đoán có sự 
tham gia (ví dụ như bản đồ địa phương, lịch thời vụ) 
không phải là kết quả cuối cùng! Đó chỉ là những công 
cụ để giúp người dân dễ dàng hơn khi xác định những 
vấn đề mà họ gặp phải ở địa phương và giúp bạn hiểu 
được những điều cơ bản về vấn đề đó. 








CHUONG VI 


LAP KE HOACH VA 
THUC HIỆN HOAT DONG 
PHAT TRIEN CONG DONG 


Hãy cùng nhau xây dựng kế hoạch va 
cùng nhau thực hiện 








I. LAP KE HOACH 


Sau khi tìm hiểu cộng đồng, phân tích đánh giá các van 
đề của cộng đồng, lúc này bạn đang ở giai đoạn: 
- Có nhiều sự lựa chọn các giải pháp (Từ công cụ 
phân tích nguyên nhân-hậu quả) 
- Chon hoạt động để xây dựng chương trình phát 
triển cộng đồng ở địa phương (xem Chương 5). 
Lúc này cộng đồng đã lựa chọn những giải pháp 
thực hiện. 


Bạn cần lập kế hoạch cho việc thực hiện các hoạt động 
đã được lựa chọn. 


Các bước thực hiện: 








Bước 1: Kiểm tra lại các giải pháp được lựa chon 
Cơ sở: 


- Xut phat từ kết quả phần Phân tích các van 
đề dựa vào cộng đồng (xem Chương 5). Điều 
này có thể bạn không cần phải làm lại nếu các 
bước trước cộng đồng đã thống nhất. 

- Can lưu ý các hoạt động được lựa chọn có kha 
năng thực hiện được không. 


e Tai chính có cho phép. 

e Ky thuật có thể sử dụng. 

e Con người thực hiện có ở địa phương 
hay nơi cung cấp tư vấn. 

e Ai hưởng lợi, ở đâu, vì sao cộng đồng hỗ 
trợ nhóm hưởng lợi này. 


Bước 2: Xây dựng kế hoạch trên giải pháp đã lựa chọn 


Xác định mục tiêu chung là mục tiêu tổng quát của kế 
hoạch phát triển cộng đồng. 


Mục tiêu cụ thể là các kết quả đạt được trực tiếp từ hoạt 
động phát triển cộng đồng. Mục tiêu cụ thể cho thấy: 


Con đường đạt đến mục tiêu tổng quát. 
Khi nào thì hoàn thành. 


Thời gian và nguồn lực nhất định, có thể đạt được 
mục tiêu hay không. 


Vào một thời điểm nào đó có thể biết đã đạt mục 
tiêu cụ thể hay chưa? 


Các mục tiêu cụ thể cần được phát biểu rõ ràng, không phải 
dạng viết lại kết quả đầu ra. Được viết theo nguyên tắc: 





- Cu thé. 


- Do đếm được 

- Có thể đạt được. 

- Có tính thực tiễn 

- Gidi hạn thời gian đạt được kết quả nhất định. 


Ở mỗi mục tiêu cụ thể có các hoạt động để đạt mục tiêu 
đó, ví dụ: 


Mục tiêu 1: Để đạt mục tiêu đó cần phải có các hoạt 
động cụ thể: 


- Hoat động 1 
- - Hoạt động 2 


Mục tiêu 2: Tương tự phương pháp xây dựng như mục 
tiêu 1. 


Lưu ý: Khi phân tích lựa chọn mục đích, mục tiêu, kết 
quả cần căn cứ vào quy mô, phạm vi của chương trình/ 
hoạt động để loại bỏ những mục tiêu vượt ra ngoài “tầm 
kiểm soát “ và cần biết rõ giải pháp để đạt được các mục 
tiêu. 
Xác định các chỉ tiêu đánh giá 
Với các mục tiêu 

- _ Số lượng: Bao nhiêu? 

- Chat lượng: Như thé nào? 

- _ Thời gian: Khi nào hoàn thành? 


- Pia điểm: ở dau? 


Bước 3: Thẩm định kế hoạch 








Kết quả 1 





Hoạt động 1.2 


Hoạt động 1.1 
Hoạt động 1.3 





Két qua 3 








Hoạt động 3.1 
Hoạt động 3.2 
Hoạt động 3.3 











Đầu vào A Đầu vào B 

















Đầu vào C 














Cấp thẩm định: Dự án có thể được thẩm định ở cấp 


quản lý hay cơ quan chuyên môn 


Nếu được phê duyệt, kế hoạch được triển khai theo nội 
dung đã xây dựng. Nếu cần phải sửa chữa, bạn làm việc 
với nhóm nòng cốt để thảo luận những nội dung cần 
được sửa chữa. Sau khi hoàn thành, kế hoạch gửi đến 


cấp thẩm định. 











Bảng tổng hợp kế hoạch phát triển cộng đồng 


II. THUC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 


Lúc này kế hoạch đã được cấp thẩm quyền duyệt cho 
triển khai. Câu hỏi tiếp theo là: “Triển khai kế hoạch đã 
được xây dựng này như thế nào?” 


Ba nguyên tắc hướng dẫn cơ bản: 


Một là: Trước hết nên thử nghiệm bắt đầu từ quy mô 
nhỏ. Bạn nên cùng người dân thử nghiệm kế hoạch này 
trên một quy mô nhỏ trước vì điều này giúp người dân 
giảm thiểu những rủi ro và tạo cho họ cơ hội để thử 
nghiệm với nhiều sự lựa chọn khác nhau. 

Ví dụ: Nếu người dân muốn trồng cây cỏ làm thức ăn 
cho gia súc, lúc này can giúp họ trả lời các câu hỏi như: 
“Cây nào phát triển tốt nhất vào thời điểm họ cần?”; 
“Cách thu hoạch có thuận lợi không?” và “Gia súc có 
thích ăn các loại cây này không?” 





Hai là: Bat dau bang những hoạt động và giải pháp đơn 
giản. Phần lớn những giải pháp mới đều không quen với 
người dân nên khó quản lý và so sánh. 


Ba là: Khuyến khích người dân hãy mạnh dạn với các giải 
pháp. Người dân sẽ tự tin hơn khi chính họ tự làm. Nếu 
họ làm, họ sẽ sáng tạo hơn trong quá trình thực hiện để 
giải pháp đó phù hợp với nhu cầu thực tế của họ. 


Các bước thực hiện: 

- _ Liệt kê các hoạt động của dự án (dựa vào Bản kế 
hoạch). 

- _ Xác định những hoạt động có mối liên hệ với nhau 
về thời gian, con người, nguyên vật liệu, công cụ, ... 

- Xác định thời gian cần để thực hiện từng hoạt 
động. 

- Phan bổ thời gian thích hợp để hoàn thành các 
hoạt động. 





Các gợi ý: 
Gợi ý 1: Lập kế hoạch theo bảng 


Các hoạt động Mối quan hệ Thời gian 
phụ thuộc (tuần) 


PSS SS Sess Ss 
SSS SS PSS se2s) 
E ey ey eee eee) 
See eS an eee == 
mu. ee ee 





Gợi ý 2: Lập kế hoạch theo so đồ 


Hoạt động B 


& ` 


BAT DAU Hoạt động D 







xX B 


Hoạt động C Hoạt động E 
Gợi ý 3: Lập kế hoạch theo a 
Hoat| 127021 100) | L 12 
FER 


Ke eE sim 


e ee 
ee 55. 
PHS SSS Ie eas) 





Lao | Vat | Kinh 
IV | động | tư phí 





II. QUẢN LÝ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 


Việc thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng thực 
chất là quá trình sử dụng nguồn lực (con người, tài 
chính, kỹ thuật,...) và các bên liên quan để thực hiện các 
hoạt động. 


Nội dung quản lý gồm: 


Quản lý tiến độ thực hiện 

Quản lý chất lượng 

Quản lý tài chính 

Quản lý vật tư 

Quản lý thông tin, hồ sơ, tài liệu 
Quản lý nhân sự 








CHUONG VII 


GIAM SAT VA ĐÁNH GIA 
PHAT TRIEN CONG DONG 


Hãy cùng xem sự no lực của chúng ta 
Một thành công nhỏ 
hơn một ý tưởng lớn thất bại 








I. GIAM SAT PHAT TRIEN CONG DONG 


1.1. Giám sat phát triển cộng đồng là gì? 


Là quá trình theo dõi liên tục, kiểm tra và so sánh kết 
quả thực tế được tiến hành với kế hoạch được đề ra 
(tiến độ công việc và chỉ tiêu tài chính) để có những đề 
xuất và điều chỉnh kịp thời nhằm làm cho các hoạt động 
đạt kết quả và hiệu quả tối đa. 


1.2. Mục đích của giám sát: 


Cung cấp các thông tin cần thiết nhằm có những 
điều chỉnh kế hoạch hoạt động kịp thời và phù 
hợp với tình hình thực tế. 


Thu thập các dữ liệu cho việc đánh giá. 


1.3. Những nguyên tắc trong tiến trình giám sát 


Phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. 


Phải được thực hiện dựa trên các kế hoạch đã đề 
ra. 


Phải giải quyết những phát sinh trong tiến trình 
giám sát một cách trung thực, kịp thời và khách 
quan. 

Phải dựa trên mục tiêu cải thiện hiệu quả của dự 
án. 


1.4. Các phương pháp giám sát 


1. Phương pháp chuyên gia 


Đây là phương pháp giám sát được thực hiện thông 
qua đội ngũ chuyên gia hay những cán bộ có trình độ 
chuyên môn về lĩnh vực đó. 





- Uu điểm: Tinh khoa hoc cao, có thể thực hiện 
được đối với hau hết các công việc và nội dung 
của dự án. 


- Nhugc điểm: Chi phí thường cao và tính bao 
quát thường thấp do hạn chế về nguồn lực 
(không đủ số lượng). 


2. Phương pháp giám sát dựa vào cộng đồng 


Là phương pháp giám sát mà đơn vị thực hiện giám sát 
chính là cộng đồng nơi dự án được thực hiện. 


- Uu điểm: Có tính bao quát lớn 


- _ Nhược điểm: Phương pháp nay chỉ có thể giám 
sát đối với những hoạt động hay nội dung 
không yêu cầu về mặt kỹ thuật cao. 


Từ những đặc điểm trên của các phương pháp giám sát, 
chúng ta thấy rằng phương pháp chuyên gia có thể được 
sử dụng độc lập trong quá trình giám sát dự án nhưng 
phương pháp dựa vào cộng đồng thì không. Trong thực 
tế, giám sát theo phương pháp chuyên gia là phương 
pháp bắt buộc (ở một số dự án) kết hợp phương pháp 
dựa vào cộng đồng (chủ yếu là phương pháp bổ trợ) 
để tăng tính chặt chẽ cũng như tính chính xác của hoạt 
động phát triển cộng đồng. 


3. Giám sát thường xuyên 


Là hình thức giám sát mà tiến trình giám sát được thực 
hiện một cách thường xuyên, liên tục trong suốt tiến 
trình thực hiện dự án. 


- Uu điểm: 


e Các thông tin được ghi chép và theo dõi 





một cach kip thời dé có những đề xuất 
kịp thời và có thể làm giảm chi phí nếu 
có những điều chỉnh. 

- - Nhược điểm: 


e Phuong pháp này đòi hỏi việc giám sat 
tốn nhiều thời gian và người thực hiện 
giám sát phải có sự kiên nhân cao. 

e _ Đôi khi không thé đảm bảo đối với các 
dự án có yêu cầu kỹ thuật cao. 


4. Giám sát dựa vào kết quả 


Phương pháp giám sát dựa vào kết quả là phương pháp 
giám sát mà dựa vào kết quả hoạt động của từng nội 
dung công việc của dự án dé cho phép các hoạt động 
tiếp tục hay phải điều chỉnh lại trước khi tiến hành các 
hoạt động tiếp theo. 

- Uu điểm: 

e _ Thời gian giám sát có thể yêu cầu không 
lớn. 

- Nhược điểm: 

e Doi hỏi phải có công cụ và các trang thiết 
bị đủ yêu cầu mới có thể thực hiện giám 
sát các hoạt động dự án theo phương 
pháp này. Chi phí cho hoạt động giám 
sát cũng khá lớn. 

e Dodi khi không phát hiện ra những sai 
sót hay những sai lệch do đơn vị thực 
hiện dự án dùng các phương pháp để 
che dấu. 





Từ đó, chúng ta thấy rằng không thé sử dung một 
phương pháp đơn lẻ nào mà cần có sự phối hợp các 
phương pháp giám sát đối với các hoạt động của dự án. 
Tùy theo yêu cầu mà có sự lựa chọn cho phù hợp nhằm 
tăng hiệu quả của hoạt động giám sát. 


II. DANH GIÁ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

2.1. Đánh giá phát triển cộng đồng là gì? 

Là hoạt động xem xét một cách toàn diện và hệ thống vê 

mức độ đáp ứng các mục tiêu, chất lượng các hoạt động 

và hiệu quả của các hoạt động dự án, chương trình hay 

ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng. 

2.2. Các loại đánh giá 

1. Đánh giá các hoạt động đang tiến hành (đánh giá 
giữa kỳ) 

- La hoạt động đánh giá được thực hiện trong khi 
dự án, chương trình đang thực hiện. 

- Day là loại đánh giá để xem xét những qui trình 
đó được sử dụng và mức độ hợp lý của nó cũng 
như những nguy cơ hay cơ hội đối với các hoạt 
động của dự án, chương trình. 

Mục tiêu đánh giá 
Tìm ra tính hợp lý và bất hợp lý đối với các hoạt động 
của dự án, chương trình từ đó để có những điều chỉnh 
đối với các hoạt động tiếp theo nhằm tăng tính hiệu quả 
của các hoạt động. 
Các tiêu chí cần đánh giá 
- Cac hoạt động, kết quả đạt được so với kế hoạch. 
- - Mức độ thích hợp của các hoạt động. Bao gồm 
thích hợp về tiến trình thực hiện, đối tượng thực 
hiện và đối tượng nhận tác động. 





- __ Mức độ dap ứng nhu cầu của người hưởng lợi. 


- Tinh bền vững, tính nhân rộng của các hoạt động 
dự án, chương trình. 


- - Những ảnh hưởng ban đầu cua dự án, chương 
trình đối với cộng đồng. 


Thời gian thực hiện 


- Đánh giá này thường được tiến hành vào thời 
điểm dự án, chương trình đang tiến hành theo 
yêu cầu của các bên liên quan như cơ quan tài trợ, 
cơ quan thực hiện. 


Ai tham gia đánh giá 
- Người tham gia đánh giá là bên ngoài: 
e La những chuyên gia có chuyên môn tốt vê 
lĩnh vực đó và họ thông thường được thuê bởi 
cơ quan tài trợ. 


-._ Người tham gia đánh giá là những người cộng đồng: 
e - Những người hưởng lợi. 
e Cac bên liên quan. 
e Nguoi thực hiện. 


2. Danh gia két thuc du an 


Mục tiêu của đánh giá: nhằm xác định mức độ thực hiện 
các mục tiêu của dự án để từ đó rút ra bài học kinh 
nghiệm cho các dự án sau. Tức là đánh giá kết quả của 
dự án, mức độ ảnh hưởng và tác động của dự án đến tại 
thời điểm đánh giá, tính bền vững của những kết quả 
đạt được và hiệu quả của dự án. 





Cac tiéu chi can danh gia 


Có đạt được mục tiêu đề ra hay không? 

Mức độ thành công của từng hoạt động cụ thể 
trong dự án. 

Mức độ thích hợp, năng suất, hiệu qua tính bén 
vững của dự án. 

Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và từng hoạt 
động cụ thể của dự án. 

Hiệu quả vê mặt môi trường, tăng năng lực hay 
các hiệu quả khác. 

Có nên phát triển các dự án tương tự như thế hay 
không? 


Thời gian thực hiện 


Hoạt động đánh giá kết thúc được thực hiện vào 
cuối chu kỳ dự án (khi dự án kết thúc). 


Người tham gia và tiến trình tham gia 


Người tham gia và tiến trình tham gia cũng tương 
tự như giám sát hoạt động của dự án. Tuy nhiên 
cần chú ý rằng trọng tâm của loại đánh giá này có 
sự khác biệt. Nó không chỉ tập trung trên phương 
diện thích hợp mà chủ yếu trên phương diện ảnh 
hưởng và tính hiệu quả cũng như tính bền vững 
của dự án. 


II. GIÁM SAT VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỘNG 
ĐÔNG CÓ SỰ THAM GIA 


3.1. Một số điểm giữa giám sát và đánh giá 


Một sự khác biệt giữa giám sát và đánh giá là tính 





thường xuyên trong việc theo dõi dự án qua các 
dữ liệu được thu thập với các phương pháp luận 
có quan hệ với nhau. 


Giám sát có tính chất định kỳ chứ không phải chỉ 
làm duy nhất một lần, nhằm thẩm định các chỉ 
số đã được lựa chọn để xác định hiệu quả của 
các can thiệp nhất định vé chính sách hoặc các 
thay đổi. Vì thế giám sát là sự kiện diễn ra thường 
xuyên, có thể là hàng ngày, trong khi đó đánh giá 
lại diễn ra ít hơn, một vài năm, nhưng không nên 
quá 2-3 năm. 

Một khác biệt khác giữa giám sát và đánh giá là 
giám sat hau như được thực hiện dựa trên các các 
chỉ thị mong đợi trong khung logic, trong khi đó 
đánh giá thường dựa vào những câu hỏi có tính 
tổng quan hoặc thẩm định các dữ liệu thông tin về: 


e Cac hoạt động đã diễn ra như thế nào? 
e Cac định hướng thay đổi nào xuất hiện? 
e Cac hoạt động nào đạt được mục tiêu? 


‹- Làm thế nào để cho các nỗ lực trong tương 
lai được cải thiện? 


Đánh giá có sự tham gia là hoạt động cuối cùng 
để phán xét tình hình và giá trị của các tác động. 
Đánh giá là một phương tiện để thẩm định một 
cách tổng quan các chương trình, dự án phát 
triển; các tác động có ý nghĩa khác nhau đến sự 
phát triển của cộng đồng. 

Giám sát và đánh giá đều là hoạt động quản lý hay 
nói cách khác chúng đều là công cụ để quản lý dự 
án. Nhưng giám sát có tính chất thường xuyên 





dé cung cấp thông tin về tiến trình, trong khi đó 
đánh giá được thực hiện trong những thời điểm 
nhất định và thường nhấn mạnh đến kết quả và 
các tác động có tính chất tổng hợp của dự án. 


- Giám sát và đánh giá có sự tham gia của người 
dân đều có cùng mục tiêu. Đó là những công cụ 
để các bên có khả năng cải thiện hiệu quả và hiệu 
suất của họ. Đó cũng là một quá trình học hỏi mà 
trong quá trình đó những người tham gia tăng 
khả năng hiểu biết và nhận thức của họ về tính 
đa dạng của các yếu tố và tác động ảnh hưởng 
của chúng. Quá trình đó cũng tăng khả năng kiểm 
soát của họ đối với sự phát triển, đồng thời đánh 
giá sự tiến bộ của họ, đánh giá học tập từ những 
thiếu sót đã qua. 


3.2. Các bước tiến hành 
Bước 1: Ra các quyết định thực hiện giám sát, đánh giá 


Bước 2: Xác định các thành viên có khả năng tham gia 
- Ai là người có khả năng hoặc kiến thức, nang lực 
gì là cần thiết cho giám sát để bảo đảm cho việc 
giám sát có hiệu quả? 
- __ Mời tất cả các bên liên quan làm thành viên giám 
sát, làm rõ tất cả các bước với các bên. 


Bước 3: Xác định các mục tiêu giám sát và đánh giá từ 
quan điểm của các nhóm thành viên 
- Tai sao họ quan tâm đến giám sát? Phạm vi va 
quy mô mà mỗi nhóm cam kết và tham gia trong 
các nhiệm vụ khác nhau. 





- Cac chỉ tiêu của giám sát can rõ rang cho từng 
mục tiêu của các can thiệp của dự án. 


Bước 4: Làm rõ các mục tiêu của các công việc đang 
được giám sát, đánh giá 


Đây là một bước quan trọng để giải pháp giám sát trọng 
tâm vào các mục tiêu của các hoạt động đang làm. Một 
cách chuẩn xác, các mục tiêu dự án cần được định dạng 
trong từng giai đoạn và cân được làm rõ, cung cấp cho 
mọi thành viên giám sát. 


Bước 5: Xác định và lựa chọn các tiêu chí 


Đây có thể là một trong những bước khó khăn nhất, mỗi 
mục tiêu có thể có những chỉ tiêu thẩm định, giám sát 
khác nhau. Một hướng dẫn chung là các tiêu chí giám 
sát cần được làm rõ theo công thức SMART (Specific: 
Cu thể, Measurable: Do lường được, Attainable: Khả thi, 
Relevant: Có liên quan, Timely: Có tính đến thời gian). 


Bước 6: Lựa chọn các phương pháp 


Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào yếu tố thời 
gian, kỹ năng, kỹ thuật, công nghệ và nguồn lực cho 
phép. Tốt nhất là tìm một phương pháp có khả năng sử 
dụng để thẩm định một vài tiêu chí. Như yêu cầu của 
giám sát, cần xác định phương pháp thu thập, ghi chép, 
phân tích và chia sẻ thông tin tốt nhất ứng với mỗi tiêu 
chí. 





Bước 7: Quyết định tan suất và thời gian giám sat 


Mỗi tiêu chí nhất định được thẩm định và thu thập thông 
tin tốt nhất ở một thời điểm nhất định trong năm. 


Bước 8: Chuẩn bị và hoàn chỉnh phương pháp 


Thử nghiệm các phương pháp và các công cụ dùng để 
đánh giá các tiêu chí để bảo đảm rằng chúng có liên 
quan, thực tế, đáng tin cậy, khả thi để áp dụng. Cân nhắc 
việc đào tạo cho các thành viên giám sát, đánh giá trong 
các bước khác nhau để bảo đảm họ có thể thực hiện 
công việc một cách chuẩn xác. 


Bước 9: Hệ thống hóa dữ liệu 

Rất quan trọng trong việc hệ thống hoá các dữ liệu thu 
thập được để có thể hiểu được các thay đổi, và chúng ở 
đâu, khi nào. 


Bước 10: Đối chiếu dữ liệu, thông tin 


Sau khu thu thập thông tin, dữ liệu; cần đối chiếu, phân 
tích và chia sẻ với các thành viên và nhóm liên quan. Rất 
quan trọng trong việc cân nhắc các phương pháp phân 
tích thông tin và ai sẽ là người phân tích. Tốt nhất là 
người tham gia thu thập thông tin cũng là người phan 
tích để tránh sự hiểu sai các dữ liệu đã tìm thấy. 


Bước 11: Tài liệu hoá các phát hiện 

Các nội dung phát hiện cần được tài liệu hoá hệ thống, 
đáp ứng nhu cầu của người quản lý dự án và các đơn vị 
thực thi. 





Bước 12: Sử dung thông tin 


Cuối cùng, các dữ liệu được cung cấp cho các nhóm liên 
quan để ra các quyết định nhằm giải quyết vấn đề hoặc 
lập kế hoạch cho tương lai. 

Ví dụ: Các phát hiện của giám sát có thể được sử dụng 
để thay đổi thái độ của người sử dụng, tổ chức cộng 
đồng hoặc các tổ chức phi Chính phủ, Chính phủ, nhà tài 
trợ, nhà nghiên cứu, nhà lập chính sách; nhằm cải tiến 
việc thực hiện các mục tiêu hoặc giới hạn các tác động 
tiêu cực của nó đến kết quả của dự án. 


3.3. Ai tham gia vào giám sát, đánh giá và khi nào? 
Để giúp cho việc xác định ai tham gia vào các bước của 
giám sát, đánh giá; bạn cần thảo luận với các bên để trả 
lời các câu hỏi: 

- Cac nhóm có liên quan gì với tiến trình giám sát? 

- _ Ai sẽ sử dụng thông tin cuối cùng? 

- - Mức độ khó khăn ra sao? 


Thiết kế phương 
pháp 


Thu thập dưlju | Sid ————] 


Đối chiếu, th tán | | 


Phân tích các phát 
hiện 


Cung p thông in | | 








3.4. Những nội dung cần đánh gia 


1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án, hoạt động 


Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án là việc xem 
xét so sánh kết quả đạt được của dự án so với các 
nguồn lực bỏ ra. 


Để đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án, trước hết 
chúng ta phải lượng hoá được các chi phí của các 
nguồn lực khác nhau. Cần chú ý rằng chi phí này 
cần chú ý đến giá trị về mặt thời gian của tiền tệ. 
Bên cạnh đó chúng ta cũng cần lượng hoá các kết 
quả của dự án. 


Từ những tính toán trên chúng ta so sánh giữa 
chi phí và kết quả trên khía cạnh tuyệt đối hay ty 
lệ để biêt được hiệu quả kinh tế của dự án là cao 
hay thấp. 


2. Đánh giá tính thích hợp của dự án 


Tính thích hợp của dự án là xem xét, đánh giá dự án trên 
các khía cạnh sau: 


Sự phù hợp vê mục tiêu của dự án so với sự ưu 
tiên của người hưởng lợi hay cộng đồng. Tính phù 
hợp này cho phép dự án có thể giải quyết các vấn 
đề mà cộng đồng đặt ra và làm tăng tính hiệu quả 
của dự án. 

Tính phù hợp giữa các nguồn lực và mục tiêu sẽ 
cho phép các hoạt động của dự án nói riêng hay 
dự án nói chung có thể phát huy hiệu quả hay 
không. Nếu nguồn lực hạn chế trong khi mục tiêu 
quá lớn thì không thể đạt được mục tiêu hay nếu 
nguồn lực quá lớn mà mục tiêu giới hạn thì sẽ 
lãng phí nguồn lực. 


Đánh giá tính thích hợp của tiến trình là xem xét 





mức độ thích hợp của cach thức thực hiện các 
hoạt động của dự án cũng như sự liên kết của các 
hoạt động này. Cách thực hiện không hợp lý cũng 
không cho phép đạt được mục tiêu mong muốn. 
Xem xét sự phự hợp của dự án với các dự án khác 
trong vùng. Xém xét có sự bổ trợ hay sự cạnh 
tranh nào giữa dự án với các dự án trong khu vực 
hay không? Đây có thể là nguyên nhân làm cho 
hiệu quả của dự án cao hơn hay thấp hơn theo 
như kế hoach được đề ra. 


3. Đánh giá hiệu quả xã hội của dự án 


Bên cạnh việc xem xét hiệu quả về mặt kinh tế cũng cần 
xem xét hiệu quả về mặt xã hội mà dự án mang lại. Tuỳ 
theo loại dự án mà hiệu quả về mặt xã hội sẽ lớn hay 
nhỏ và là hiệu quả chính hay phụ. 


Đối với các dự án phát triển, hiệu quả xã hội đóng 
một vai trò hết sức quan trọng trong mục tiêu của 
dự án. 

Trong hiệu quả vê mat xã hội cần chú ý các khía 
cạnh sau đây: 

e Kha năng tạo công ăn việc lam của dự an. 


e - Mức độ đóng góp cua dự án cho việc xoá đói 
giảm nghèo. 


e - Mức độ giải quyết tình trạng bất công bằng 
trong phân phối thu nhập. 


e Thay đổi tỷ lệ trẻ em đến trường của dự án. 
e - Mức độ cải thiện dịch vụ y tế của dự án. 


e Muc độ cải thiện các dịch vụ xã hội khác như 
thế nào. 





- _ Thông thường hiệu qua về mat xã hội rất khó có 
thể lượng hoá được nhưng nếu có những đánh 
giá trên những góc độ khác nhau sẽ cho chúng ta 
cách nhìn cụ thể hơn về hiệu quả của dự án. 


4. Đánh giá tính bên vững của dự án 
Tính bên vững của dự án đó chính là khả năng duy trì 
các hoạt động của cộng đồng khi dự án đó kết thúc. 
Tính bần vững của dự án sẽ cho phép hiệu quả của dự 
án được tăng lên và mở rộng. 
Sự bén vững của dự án thể hiện qua các khía cạnh sau: 
- Mức độ duy trì, bên vững các kết quả do dự án 
tạo ra. 
- Kha năng sử dụng tiếp theo đối với các kết qua 
đó được tạo ra. 
- Kha năng duy trì hiệu quả đối với các hoạt động 
của dự án. 
- Khanang nhân rộng các kết quả ở trong cộng đồng. 


5. Đánh giá hiệu quả vê mặt môi trường của dự án 
Hiệu quả về mặt môi trường của dự án là mức độ đóng 
góp của dự án trên khía cạnh gìn giữ hay phát triển môi 
trường. Và thường nó được biểu hiện qua các khía cạnh 
sau: 
- Kha năng chóng xói mòn từ các hoạt động của 
dự án. 
- Tac động của dự án đối với việc giảm thiên tai, lũ lụt. 
- Kha năng giảm các chat thải hay loại bỏ các chat 
thải của dự án. 
- Kha năng tham gia vào việc điều tiết tiểu khí hậu 
của dự án. 
- __ Khả năng giảm man, v.v... 





6. Đánh giá tác động của dự an 


Đánh giá tác động của dự án là việc xem xét, đánh giá 
ảnh hưởng của dự án trên cơ sở kết hợp giữa ảnh hưởng 
hiện tại và lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. 
Việc đánh giá này bao gồm tất cả các nội dung trên, tuy 
nhiên việc đánh giá can chú ý đến các khía cạnh sau: 

- Kha năng ảnh hưởng của dự án trong dài han. 

- _ Những ảnh hưởng gián tiếp đối với dự án. 

- _ Những ảnh hưởng tiêu cực của dự an. 

- _ Những ảnh hưởng tích cực của dự án. 


Trong việc đánh giá ảnh hưởng của dự án cần xác định 
rõ đâu là ảnh hưởng của dự án và đâu là ảnh hưởng 
của yếu tố khác. Quá trình thay đổi của cộng đồng là 
rất phức tạp và nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác 
nhau. Vì vậy việc tách những ảnh hưởng này thường rất 
khó và đòi hỏi phải có những điều tra kỹ lưỡng. 


Lưu ý: Một số nguy cơ có thể xảy ra khi đánh giá: 


- Nguoi thực hiện dự án tham gia không nhiệt tinh 
và làm theo kiểu đối phó. 


- __ Người hưởng lợi bị tác động để phan ánh sai thực 
tế. 


- __ Đối tượng thực hiện sai sé cản trở người đánh gia. 


- Thong tin từ các nguồn khác nhau không trùng 
khớp. 





- Quan điểm của các bên đánh giá khác nhau. 


- - Chính vì thế để có thể đánh giá một cách chính 
xác dự án thì quá trình thu thập thông tin là rất 
quan trọng, đóng vai trò then chốt việc đánh giá. 








PHU LUC 





Câu chuyện 1: Xây dựng nha cộng đồng ở xã Hồng Ha 


Nhà cộng đồng - một số nơi gọi nhà Gươi - là loại 
nhà truyền thống của các dân tộc sống ở vùng dãy núi 
Trường Sơn và Tây Nguyên. Nhà truyền thống được xây 
dựng theo kiểu kiến trúc của người dân tộc, nhà sàn, 
làm bằng gõ, lợp lá. Do ảnh hưởng của chiến tranh và 
sự tiếp cận nhà kiểu người Kinh nên hiện nay nhà cộng 
đồng không còn lưu truyền trong nhiều cộng đồng dân 
tộc ở vùng này. 

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Nông Lâm Huế 
và Trường Đại học Kyoto, trong khuôn khổ dự án của 
Chương trình Đối tác Phát triển của JICA đã áp dụng 
phương pháp người dân tham gia xác định các giải 
pháp phát triển cộng đồng. Làm nhà cộng đồng là một 
hoạt động được người dân lựa chọn nhằm bảo tồn giá 
trị kiến trúc, văn hoá của người Cà Tu, Tà Ôi; đồng thời là 
nơi sinh hoạt văn hoá cho cộng đồng ở đây. 

Nhóm nghiên cứu đã họp với người dân địa phương, 
đặc biệt là những người già để nghe ý kiến của họ. 
Những người già rất sôi nổi, tham gia họp, cho nhiều ý 
kiến từ kiến trúc, vật liệu, sự đóng góp của người dân và 
cử một nhóm những người già, có hiểu biết tổ chức việc 
xây dựng nhà truyền thống. Họ đã phân công những 
thanh niên khoẻ vào rừng lấy gỗ làm cột, kèo. Mỗi gia 
đình đóng góp mấy chục ngọn lá cọ, mấy cây lồ ô (một 
loại tre không gai), mây buộc. Khi vật liệu tập kết, người 
dân cùng nhau làm lễ tế thổ thần. Họ cúng thổ thần 
bằng lợn, gà, xôi được chuẩn bị theo phong tục nghi lễ 
truyền thống. Sau nghi lễ, họ bắt tay vào việc xây dựng. 
Những người già chỉ đạo cách đẻo cột, làm mộng ghép 
với nhau. Người trẻ hơn thực hiện việc chặt, đục gỗ làm 
cột, làm kèo, làm sàn. Ngôi nhà được dựng lên. Dân các 
thôn bản cùng nhau lợp lá cọ một cách có thứ tự từ trên 





xuống dưới. Sau 3 tháng, ngôi nhà được lam xong. Ngày 
15 tháng 9 năm 2007 khánh thành ngôi nhà, dân làng mổ 
trâu tế trời theo nghi thức trang trọng. Một ngôi nhà 5 
gian 2 chái được dựng lên. Nhiều người tấm tắc khen nhà 
đẹp và họ bảo nhau lần đầu tiên trong đời được làm ngôi 
nhà truyền thống của tổ tiên. Họ múa hát thật vui vẻ. 


Cho đến bây giờ sau 8 năm ngôi nhà được dân làng tu 
bổ hàng năm và nó thực sự là nơi sinh hoạt của cộng 
đồng. Nhiều đoàn khách di qua, kể cả những người nước 
ngoài dừng chân nghỉ trưa, chụp ảnh, nói chuyện cùng 
người dân địa phương. Người dân ở Hồng Hạ ngày càng 
tự hào vì không những họ có ngôi nhà truyền thống gần 
gũi mà còn là nơi sinh hoạt văn hoá của người dân. 
Cũng là nhà cộng đồng, nhưng ở nhiều nơi nhà cộng 
đồng do các chương trình bên ngoài đến làm cho người 
dân địa phương. Họ sử dụng vật liệu xi măng, sắt thép 
và do người ngoài cộng đồng xây dựng. Sau khi xây 
xong chuyển giao cho cộng đồng. Nhiều ngôi nhà như 
vậy hầu như người dân chẳng sử dụng vì nó không phải 
là nhà truyền thống của họ. 








Câu chuyện 2: Phát triển giải pháp với nhóm hộ trồng 
nấm ở xã Hương Phong 


Hương Phong là một xã ven phá Tam Giang ở Thừa Thiên 
Huế. Người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào trồng lúa 
và nuôi trồng thuỷ sản. 

Năm 2010, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên 
cứu khoa học và phát triển cộng nghệ nông lâm nghiệp, 
Trường Đại học Nông Lâm Huế triển khai chương trình 
phát triển cộng đồng dựa vào sự tham gia của người 
dân. 

Nhiều hoạt động phát triển cộng đồng được người dân 
địa phương đề xuất. Nhóm nghiên cứu cùng người dân 
phân tích thảo luận khả năng để thực hiện các đề xuất 
của người dân nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và 
môi trường cho sự phát triển ở địa phương. 


Một trong những hoạt động được một nhóm người dân 
lựa chọn là phát triển trồng nấm. Là vùng trồng lúa, rơm 
rạ người dân thường đốt ngay trên đồng ruộng, tạo nên 
sự ô nhiễm về khói bụi và môi trường. Để thử nghiệm 
việc trồng nấm, một số hộ gia đình tự nguyện cùng 
thành lập một nhóm. Họ thảo luận với cán bộ nghiên 
cứu của trung tâm về việc làm thế nào để người dân 
có thể trồng nấm được. Trung tâm tổ chức cho những 
người dân này đi thăm một cơ sở trông nấm ở một địa 
phương khác. Sau khi về, Trung tâm cử cán bộ và sinh 
viên đến cùng với các hộ gia đình này thử sản xuất. Họ 
lấy vật liệu tre lá làm nhà, làm giàn để sản xuất. Cán 
bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân khâu sử dụng rơm 
rạ đóng thành các bánh, cách cấy nấm giống vào các 
bánh rơm, cách chăm sóc để nấm hình thành và phát 
triển. Một thời gian sau, những sản phẩm nấm đầu tiên 
được thu hoạch, người dân rất thích thú. Họ tiếp tục làm 
những lứa sản xuất khác. Vừa làm, vừa trao đổi với nhau. 





Chang bao lâu một số hộ gia đình này đã nắm rõ kỹ 
thuật sản xuất nấm. Nhờ vậy thu nhập của họ ngày càng 
nhiều. Nấm là một sản phẩm người dân ở Huế rất ưa 
chuộng và giá bán rất cao, đặc biệt trong những ngày 
ăn chay. Nhờ có thu nhập ban đầu, họ tiếp tục đầu tư 
và hoàn thiện quy trình sản xuất, quy mô sản xuất ngày 
càng lớn hơn. Nguồn thu từ sản xuất nấm họ có thể tích 
luỹ để làm nhà, mua sắm dụng cụ sinh hoạt đầy đủ hơn. 


Từ những nông dân ban đầu, nhóm nông dân này tiếp 
tục hỗ trợ cho những nông dân khác để phát triển kỹ 
thuật trồng nấm. Nhiều gia đình khác trong vùng đã học 
và cùng làm theo. 


Trở lại Hương Phong hôm nay, mô hình những hộ gia 
đình trồng nấm vẫn duy trì nhóm sản xuất để chia sẻ 
kinh nghiệm cho nhau. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, rơm 
rạ được người dân cất trữ lại, vì thế việc đốt rơm trên 
ruộng gây khói bụi không còn nữa. Người dân ở đây 
đều cho rằng nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm ở Trường mà 
người dân biết cách tận dụng các vật liệu và lao động ở 
địa phương để tạo nên thu nhập và cải thiện được môi 
trường. 


— eon 1 
M AO’. O p 





Câu chuyện 3: Hiểu thực tế ở địa phương 


Nghiên cứu này nói vê hoạt động nuôi cá ở bản Phiêng 
Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. 
Hoạt động cuả dự án này trong khuôn khổ dự án “Quản 
lý rừng đầu nguồn Tây bắc và cải thiện sinh kế”, do JICA 
tài trợ. Ông Suga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc phát hiện điểm khởi đầu tốt cho việc đối thoại và 
đặt các câu hỏi phù hợp, hiệu quả. Điều đó dẫn đến việc 
hiểu rõ và phân tích các vấn đề cốt lõi. Khi đã hiểu rõ 
các vấn đề cốt lõi, từ người dân sẽ tìm ta cách giải quyết 
riêng cho họ. 

Qua cách đặt câu hỏi thực tế để gợi lại cho người dân 
cách họ đã làm trong quá khứ, sau đó dùng biện pháp 
so sánh về thời gian để tự họ tìm ra vấn đề cho họ. 


Nhóm cán bộ thúc đẩy đã đặt câu hỏi thực tế (Fact 
questions) qua các câu hỏi liên quan đến câu hỏi như ở 
đâu? Ai?, Cái gì? Khi nào? Câu chuyện cán bộ phát triển 
hỏi tình hình nuôi cá của người dân. 

CB: Xin chào bác, đây là ao cá nhà bác phải không? 

ND: Vâng đúng rồi. 

CB: Vừa rồi, bác có nhận được cá giống của dự án JICA 
không? 

ND: Có chứ a! 

CB: Thế trước kia bác có nuôi cá không? 

ND: Có anh a! 


CB: Trước khi bác nhận cá giống của dự án, bác có được 
tham gia tập huấn không? 


ND: Có chứt 


CB: Thế sau khi nuôi 1 tháng bác có cân cá của dự án không? 





ND: Có, tôi lam đúng theo hướng dẫn của tập huấn. 


CB: Vây sau 1 tháng nuôi cá giống của Dự án JICA, cá 
nặng bao nhiêu gram? 


ND: Khoảng 200 gram. 


CB: Thế còn cá của bác trước khi có dự án thì nặng bao 
nhiêu gram sau 1 tháng? 


ND: Tôi không cân nên không biết nặng bao nhiêu gram, 
có điều sau 6 tháng nuôi cá van bé khoảng 300 gram. 
CB: Vậy cá của dự án bác cho ăn một ngày mấy lần? 
ND: Dạ 3 lần, cho ăn cả thức ăn tổng hợp nữa. 

CB: Thế còn cá trước kia của bác cho ăn 1 ngày mấy lần? 
ND: 2 lần/ngày, có gì cho ăn nấy. Tôi nghĩ ra rồi, vì tôi cho 
ăn 2 lần/ngày nên cá chậm lớn, trong khi cá dự án, tôi 
cho ăn 3 lần/ngày và thức ăn tổng hợp nên lớn nhanh 
trông thấy. 








Câu chuyện 4: Kinh nghiệm khi thực hiện mô hình lúa, 
nhóm cán bộ kỹ thuật không tham vấn nông dân trước 
khi xuống giống 


Nên dựa vào kiến thức bản địa và tham vấn ý kiến của 
người dân trồng lúa, trồng ngô vì hơn ai hết hộ nông 
dân là người trực tiếp tham gia và là đối tượng hưởng 
lợi của dự án. Do vậy sự nhiệt tình của người dân sẽ 
được tăng lên khi tiếng nói và ý kiến của họ được cán bộ 
dự án ghi nhận và áp dụng vào thực tiễn. 


Mô hình “Thử nghiệm quy trình canh tác lúa giảm phát 
thải khí nhà kính” được thực hiện tại hai xã Tân Phú và 
Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trong 
khuôn khổ dự án: “Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích 
hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu tại Thái Nguyên và 
Quảng Ninh” do Tây Ban Nha tài trợ. Tại xã Tiên Phong, 
mô hình đã thử nghiệm canh tác lúa ngập khô xen kẽ, 
sử dụng phân nén dúi sâu cho giống lúa Q ưu số 1 lai 
3 dòng. Còn ở xã Tân Phú thì dự án đã thử nghiệm quy 
trình canh tác phân nén dúi sâu cho giống lúa Khang 
Dân. 

Mô hình đã tổ chức chuyển giao quy trình canh tác lúa 
cho 51 hộ xóm Định Thành, xã Tiên Phong (diện tích 3 
ha) và 97 hộ thôn Vân Trai, xã Tân Phú (diện tích 5 ha) 
có hỗ trợ phân nén dúi. Hai xã đã thành lập 16 nhóm 
hộ nông dân, bầu nhóm trưởng, hướng dẫn cách ghi sổ 
nhật ký sản xuất và kiểm tra chéo việc ghi chép nhật kỹ 
giữa các hộ mô hình. 

Dự án Tây Ban Nha đã tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật 
về quy trình thâm canh lúa tưới ngập khô xen kẽ và sử 
dụng phân nén dúi sâu, và tổ chức một chuyến thăm 
quan học hỏi kinh nghiệm sử dụng phân nén dúi sâu tại 
tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang cho các hộ tham gia mô 
hình. 





Theo két qua diéu tra cho thay, két qua thuc hién mo 
hình tại hai xã hoàn toàn khác nhau. Tại xã Tiên Phong, 
trước khi xuống giống lúa mùa, các hộ tham gia mô 
hình đã tham vấn với nhóm kỹ thuật không nên trồng 
loại lúa này vào mùa mưa bão sắp tới. Tuy nhiên nhóm 
kỹ thuật vẫn tiến hành do muốn thử nghiệm giống lúa 
này trước biến đổi khí hậu. Kết quả là lúa sau cơn bão 
đầu tiên đã chết trắng đồng. Trong khi đó ở xã Tân Phú, 
các hộ áp dụng đúng kỹ thuật hướng dẫn, trồng lúa 
đúng thời điểm, năng suất lúa đạt cao từ 2,6 - 2,7 tạ/sào, 
cao hơn so với sử dụng vãi phân thông thường (năng 
suất 2-2,5 tạ/sào). 








Câu chuyện 5: Tổ hợp tac sản xuất bánh đa Phương 
Lang 


Mô hình tổ hợp tác sản xuất bánh đa được khởi phát từ 
cơ sở làm bánh đa nhỏ lẻ của chị Đỗ Thị Chanh ở đội 
8, thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh 
Quảng Trị. Khi nhận thấy nhu cầu thị trường khá lớn 
của sản phẩm bánh đa, trong khi một cơ sở nhỏ không 
thể cung ứng đủ theo nhu cầu nên vào tháng 4/2013, 
tổ hợp tác sản xuất bánh đa thành lập. Chị Chanh được 
bầu làm tổ trưởng với 5 thành viên ban đầu nhằm chia 
sẻ công việc cho các chị em khác tại địa phương. 
Tháng 9/2013, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến 
công và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị, tổ hợp tác 
đã đầu tư lò sấy bánh đa chạy bằng điện trị giá 74 triệu 
đồng để mở rộng sản xuất. Vừa qua, từ nguồn kinh phí 
đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm (Đề án 295), 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ 96 
triệu đồng để tổ hợp tác đầu tư thêm 4 lò tráng bánh đa 
chạy bằng điện (15 triệu đồng/máy), máy xay bột, các 
tấm phơi bánh và bao bì. Nhờ đó, việc sản xuất bánh đa 
không còn phụ thuộc vào thời tiết, thành viên có việc 
làm quanh năm; các chị em tham gia tổ hợp tác được 
chia làm 2 ca sáng-chiều, thu nhập cố định là 3 triệu 
đồng/tháng. 


Đến nay tổ hợp tác đã thu hút được 30 chị em phụ nữ 
liên kết với nhau theo hình thức “cổ phần”, người có 
nhiều góp nhiều, ít góp ít. Chị nào không có vốn thì góp 
các vật dụng cần thiết và làm hưởng tiền công. Ngoài ra, 
đến cuối năm, sau khi hạch toán hết mọi chi phí, khoản 
lợi nhuận còn lại sẽ được chia cho chị em tùy theo “cổ 
phần” đóng góp. 

So với làm nông và một số nghề phụ khác thì nghề này 
thu nhập khá hơn nhiều, chị em rất phấn khởi và làm 





việc tích cực. Không chỉ có thu nhập thường xuyên ma 
mỗi dịp lễ tết, hay có ai đau ốm đột xuất, có việc gia 
đình, chị em trong tổ đều thăm hỏi, tặng quà và động 
viên nhau rất tình cảm. 


Để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất của tổ hợp tác 
sản xuất bánh đa Phương Lang, các chị em trong tổ đã 
tính đến việc mở rộng thị trường, đăng ký nhãn hiệu cho 
sản phẩm... Ngoài việc tiếp tục duy trì tốt hoạt động sản 
xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, các 
chị em mong muốn địa phương và các ban, ngành chức 
năng quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa về xây 
dựng, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để 
việc làm ăn đạt hiệu quả cao và bền vững hơn. 


Gắn bó với nhau trong công việc, tạo thu nhập ổn định 
và có điều kiện chia sẻ với nhau trong cuộc sống từ mô 
hình tổ hợp tác sản xuất bánh đa Phương Lang là mong 
ước của nhiều chị em phụ nữ. 








Câu chuyện 6: Tiêu chi đánh giá hoạt động phat triển 
cộng đồng 


Câu lạc bộ Tam Sóc C1 thuộc xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ 
Tú, tỉnh Sóc Trăng có khoảng 30 thành viên là đồng bào 
Khmer với điều kiện kinh tế khó khăn. Hoạt động tạo 
thu nhập chủ yếu là trông lúa, do vậy thành viên CLB 
luôn mong muốn tìm kiếm các hoạt động sinh kế khác 
để góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 
Nuôi cá ao là một trong những hoạt động được đề xuất 
thực hiện nhằm tận dụng các ao không sử dụng, xác 
định được loại cá phù hợp với điều kiện địa phương và 
học kỹ thuật nuôi cá ao. 


Sau thời gian thực hiện thử nghiệm nuôi cá ao với nhiều 
loại như cá trê phi, cá chép, cá điêu hồng, cá rô phi... 
nông dân và cán bộ khuyến nông đánh giá thử nghiệm. 
Cán bộ kỹ thuật kết luận thí nghiệm thất bại vì năng suất 
cá trong thử nghiệm đạt được quá thấp sau khi quy về 
với năng suất tấn/ ha mà các tài liệu khoa học khuyến 
cáo. Tuy nhiên, nông dân tham gia thử nghiệm có ý kiến 
khác hẳn và khẳng định họ đã thành công. 


Thử nghiệm thành công vì đã đạt được mục tiêu đưa 
ra ban đầu: tận dụng các ao đang bỏ không, xác định 
được loài cá phù hợp để nuôi tại địa phương, nông dân 
học được các kỹ thuật cải tạo ao, chăm sóc cá và nuôi 
cá. Hơn thế nữa, việc nuôi cá cũng giúp nông dân cải 
thiện bữa ăn không phải tốn chi phí mua thức ăn. Và “khi 
có khách đến nhà thì quăng chài là có mồi nhậu”. Một 
thành viên bổ sung thêm. Từ đó nông dân quyết định sẽ 
tiếp tục nuôi cá và cải tiến kỹ thuật dựa trên những kinh 
nghiệm họ rút ra từ thử nghiệm. 





Cán bộ kỹ thuật đôi khi qua chú tâm hoặc bị anh hưởng 
bởi chuyên môn kỹ thuật được đào tạo mà bỏ qua các 
yếu tố phi kỹ thuật nhưng rất quan trọng đối với người 
dân tại cộng đồng khi đánh giá các hoạt động phát triển 
cộng đồng. 


Ls? 





Câu chuyện 7: Yếu tố dam bao sự phát triển bền vững 
của tổ chức nông dân 


Trên nên tảng từ các lớp tập huấn chương trình quan lý 
dịch hại tổng hợp - IPM. Đến tháng 9/1995 Tổ hợp tác 
(THT) Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được 
thành lập với 35 thành thành viên. Trước khi thành lập 
THT; người dân nơi đây chỉ sản xuất lúa hàng hóa, chất 
lượng thấp, năng suất bấp bênh, sản xuất theo hình thức 
cá thể, không chủ động được mùa vụ, giống kém chất 
lượng; một số thành viên cũng không thiết tha với THT. 
Tháng 7/2008, THT có tổng cộng 39 thành viên và tham 
gia dự án PAEX, thông qua dự án các thành viên được 
tham gia các lớp tập huấn như phát triển kỹ thuật có sự 
tham gia, thị trường, quản lý và điều hành tổ nhóm. Đặc 
biệt THT có khả năng sản xuất lúa giống và chủ động 
tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm cũng như nguồn giống 
mới. Trước mỗi mùa vụ tổ trưởng trực tiếp liên hệ với 
các công ty sản xuất lúa giống để tìm các nguồn giống 
mới và hợp đồng với các đối tác; đôi khi các công ty trực 
tiếp tìm đến tổ sản xuất này để hợp đồng. Khả năng sản 
xuất lúa giống của THT từ 85 đến 92ha; tùy vào đơn đặt 
hàng của các công ty. 

THT có khả năng giám sát, kiểm định đồng ruộng; đồng 
thời có mối quan hệ và sự hỗ trợ của các tổ chức trên 
địa bàn tỉnh An Giang và Viện Trường; nên được hỗ trợ 
về kỹ thuật sản xuất lúa giống; nhờ đó thành viên đều có 
đủ năng lực sản xuất theo đơn đặt hàng theo từng cấp 
độ giống. Riêng tổ trưởng và một số thành viên có khả 
năng tự giám sát và kiểm định toàn bộ tổ sản xuất của 
mình; từ khâu đầu (phân phối lúa giống đến giai đoạn 
thu hoạch) và cả khâu tiêu thụ hàng hóa. Bênh cạnh đó, 
các công ty thường xuyên cử người đến địa bàn trực 





tiếp giám sat, kiểm định, kiểm tra các hoạt động san 
xuất của THT. 


Ngoài ra THT có thể chủ động phối hợp điều hành mọi 
hoạt động của mình qua các buổi họp định kỳ để điều 
chỉnh các hoạt động. 


Vì vậy có thể nói, THT này năng lực sản xuất của thành 
viên có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nhất là sản 
xuất lúa giống các cấp. Lãnh đạo THT là người có uy 
tín; được thành viên tín nhiệm. Khi chúng tôi hỏi làm 
thé nào để duy trì các hoạt động của THT và sản xuất 
được bền vững thì cần những điều kiện gì? Ông Minh 
(tổ trưởng) trả lời nhanh và chắc chắn rằng: 

- Minh bạch trong tài chính với các thành viên và các 
đối tác. 

- Năng động liên hệ với các công ty để tìm đầu ra cho 
sản phẩm. 

- Công bằng với thành viên. 

- Cơ cấu thành viên trẻ tuổi vào THT. 

- Sự quan tâm của các cơ quan chức năng, tổ chức và 
chính quyền địa phương. 

Nhờ đó mà hiện nay các thành viên của THT Vĩnh Trạch 
có cuộc sống khá hơn, ổn định ngày càng tiến bộ hơn; 
nhà cửa khang trang hơn. Đã có nhiều tổ chức ở các 
tỉnh, thành khác đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh 


nghiệm. hy 





Câu chuyện 8: Vai trò của người thúc day trong cải 
thiện vệ sinh cộng đồng 


Là câu chuyện tại một xã thực hiện Dự án cải thiện vệ 
sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra do Hội Liên hiệp 
Phụ nữ (LHPN) thực hiện. Đội ngũ tuyên truyên viên và 
Hội Phụ nữ xã là lực lượng nòng cốt trong việc vận động 
các hộ gia đình xây, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và 
thực hành các hành vi vệ sinh có lợi góp phần cải thiện 
vệ sinh cộng đồng, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc 
sống của người dân. 

Nắm rõ thực trạng địa phương: 

Hội LHPN xã đã cùng với đội ngũ tuyên truyên viên các 
ấp rà soát nắm thông tin của toàn xã: Xã Thái Thịnh là xã 
thuộc vùng lòng hồ sông Đà, giao thông di lại chủ yếu 
bằng đường thủy, dân cư sống rải rác ven hai bên bờ hồ 
sông Đà. Xã cách trung tâm thành phố 10 km; có 298 hộ 
với 1295 nhân khẩu được chia làm 4 xóm và 1 khu dân 
cư, 111 hộ đã có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm 41,73%. 
Thu nhập của người dân chủ yếu dựa nghề vào đánh 
bắt tôm cá tự nhiên trên hồ, nuôi trồng thủy sản và cây 
lâm nghiệp cả xã còn 04 hộ nghèo và 26 hộ cận nghéo. 
Thu nhập bình quân hàng năm con thấp so với bình 
quân chung của toàn thành phố. Dân sống rải rác ven 
lòng hồ sông Đà, dưới là sông trên là đồi núi mỗi hộ dân 
sống cách xã nhau hàng quả đồi, dường di thì dốc, giao 
thông của người dân chủ yếu bằng đường thủy. 

Nhiều hộ gia đình không quan tâm đến việc xây và sử 
dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Thói quen của người dân là 
đi ra sông, suối. Thêm vào đó việc xây dựng nhà tiêu 
gặp nhiều khó khăn do nguyên vật liệu phải qua rất 
nhiều công đoạn mới về đến công trình. Công tác tuyên 
truyền, vận động gặp nhiều khó khăn: do địa hình, 
phương tiện ởi lại... 





Phân tích tinh hình thực tế va vận động các hộ xây va 
sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh: 

Tiến hành rà soát lại tất cả danh sách các hộ khảo sát 
đầu vào rồi phân tích tình hình thực tế của từng hộ. 
Hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, hộ gia đình chưa có 
thu nhập. Do cuộc sống chủ yếu trên sông, nước lên họ 
không chú trọng vào nhà vệ sinh. 

Họp với đội ngũ cộng tác viên để thống nhất và lấy sự 
đồng lòng quyết tâm của các cộng tác viên. 

Uu tiên những hộ có khả năng xây dựng nhà tiêu sớm, 
phân tích khó khăn và khà năng của từng hộ và phân 
công từng tuyên truyền viên phụ trách nhóm hộ theo 
địa bàn. 

Tới từng hộ gia đình vận động: Ngoài nỗ lực của các 
tuyên truyền viên khác, Chủ tịch Hội LHPN là người tiên 
phong trong xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, chị 
thường xuyên đến từng hộ gia đình chưa có nhà tiêu 
hợp vệ sinh để vận động, chị đạp thuyền đi đến các hộ 
gia đình sống rải rác vùng lòng hồ. Chị thường tranh thủ 
đi vào buổi trưa là lúc chủ nhà có nhà đông đủ để tiện 
cho việc tuyên truyền vận động. 

Huy động cộng đồng hỗ trợ các hộ gia đình: 

Chủ tịch phụ nữ xã cùng với cửa hàng vật liệu và đội 
thợ xây lập bản dự toán chi tiết hai loại nhà tiêu theo 
tiêu chuẩn của dự án. Phối hợp với Đoàn thanh niên 
vận chuyển vật liệu cho một số hộ cận nghèo khó khăn 
không có nhân lực để làm. Tập hợp các hộ cùng một 
nhóm giúp đỡ nhau cùng vận chuyển vật liệu, cùng mua 
để giảm bớt chi phí. Trực tiếp liên hệ phối hợp với cửa 
hàng và người chuyên chở vật liệu có thể đứng ra nợ vật 
liệu cho các hộ (có cam kết). 

Kết quả: Trong 18 tháng, với sự nỗ lực của người thúc 
đẩy là chủ tịch phụ nữ xa; 80 hộ gia đình đã xây và sử 
dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng tỷ lệ bao phủ nhà tiêu 





hợp vệ sinh toàn xa lên hơn 30% so với mức tăng bình 
quân của cả nước là 15% trong vòng 5 năm. 

Kết quả có được nhở người thúc đẩy hiểu rõ địa bàn, 
huy động được sự hỗ trợ của các đối tượng trong cộng 
đồng. 


MoV, 





DANH SACH CAC THANH VIEN THAM GIA VA DON VI 


Ho tén 

PGS.TS. Lé Van An 

TS. Ngô Tùng Đức 
Nguyễn Thị Thanh Nga 


Lê Minh Ngọc 


Tạ Hữu Nghĩa 


Nguyễn Lê Bích Hằng 


Vũ Thục Linh 


Tạ Văn Tưởng 


Phạm Thị Hoài Giang 
Nguyễn Thúy Hiền 
Trần Thị Thu Hà 


Nguyễn Thị Phương Nhung 
Trần Hương Thảo 


Nguyễn Văn Nay 
Đỗ Văn Hoàng 


Cơ quan/ Tổ chức 

Trường Đại học Nông Lâm Huế 
Trường Đại học Nông Lâm Huế 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Vụ Kinh tế 
địa phương và lãnh thổ 

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế 
Trung ương- Ban Nghiên cứu Thể 
chế kinh tế 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Cục Kinh tế hợp tác và 
Phát triển Nông thôn 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Viện Quy hoạch và 
Thiết Kế Nông nghiệp(NIAPP), 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Viện Quy hoạch và Thiết Kế 
Nông nghiệp(NIAPP) 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Viện chính sách và 
chiến lược phát triển nông nghiệp 
nông thôn (IPSARD) 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Cần Thơ 

Trường Đại học Cần Thơ 








NHA XUAT BAN THANH NIEN 
64 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (84.04). 62631718 
Fax: 04.39436024. Website:nxbthanhnien.vn; 


email: info@nxbthanhnien.vn 


Chi nhánh: 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 39305243 


SỔ TAY HƯỚNG DẪN 


PHÁT TRIEN 
CONG DONG 


TAI LIEU DÀNH CHO NGƯỜI LAM CÔNG TAC 
PHAT TRIEN CONG DONG 
Tài liệu do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 
hỗ trợ xuất bản 


Nhiều tác giả 
Chủ biên: PGS.TS. LÊ VĂN AN, TS. NGÔ TÙNG ĐỨC 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Xuân Trường 
Biên tập: Đoàn Phan Thắng 
Biên tập Mỹ thuật, minh họa: họa sĩ Nguyễn Mai Hương 
Trình bày: Ngô Quốc Dũng 
Sửa ban in thử: Xuân Thu 





In và gia công 1000 cuốn , khổ 17,5x25 cm, tại 

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Logos Việt 

Số Xác nhận XB: 231-2016/ CXB IPH/ 03-04/TN, ngày 22-1-2016 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 03 năm 2016 


